Chủ biên: GS. TS. NGÔ THẾ DÂN 


Kinh nghiệm 
trồng vỏi thiều 


ở Lục Ñgạn 


Chủ biên: GS. TS. NGÔ THẾ DÂN 


KINH NGHIÊM _ 
TRÔNG VẢI THIẾU 
Ở LỤC NGẠN 


NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP 
Hà Nội - 2002 


Tham gia biên soạn 


GS. 1S. Ngõ Thế Dân - Chủ biên 
Nguyên Đức Thịnh - Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn 
(Bäc Giang) 
GS. TSKH Hà Minh Trung 

TS. Lê Văn Trịnh 

TS. Nguyễn Văn Tuất 
KS. Đỗ Xuân Bình 

TS. Nguyễn Văn Vấn 


LỜI GIỚI THIỆU 


Trong các loại cây ăn quả được nhiều người tra thích. vải là 
một trong cặc loại đó, nhưng khí hậu và đất đai phù hợp để 
trồng được vải thơm ngọn thì không nhiêu. Mặc dù vải là loại 
cây lâu đời "loại cây ăn quả đặc san” lo quả chất lượng cao và 
bán rất chạy trên thị trường thế giới. loại cây quả để đạt hiệu 
quả kinh tế cao nhưng điện tích đất trồng vải trên thế giới trước 
đây 7-10 năm chỉ trên dưới 70.000 — 80.000ha; sắn lượng quả 
tươi khoảng 300.000 tấn (theo tài liệu của Vũ Công Hậu, 1996). 

Cây vải (tên Latinh: Litchỉ chinens¡s) có nguôn gốc ở Nam 
Trung Quốc và Hắc Việt Nam thuộc họ Bô Hòn (Sapindaceae) 
phân bố ở giữa vĩ tuyến từ 20 đến 30 độ Bắc cũng như Nam 
đường xích đạo. Nhiều tài liệu cho rằng vải được thuần hóa đâu 
tiên ở Trung Quốc. Khoằng những năm 60 của thế kỷ trước tại 
Quảng Đông, Quảng Ty ở mội sỐ vùng đồi núi, cây vải đại 
mọc thành rừng. ở miễn Bắc Việt Nam năm sát Trung Quốc 
được coi là thủy tổ của cây vải. Tài liệu của Pháp để lại (C. 
Petelot, 1952) cho răng những cây vải dại thấy mọc nhiều ở 
sườn núi Ba Vì, Hà Tây. chân núi Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Sử 
chếp rằng cách đây 10 thế kỷ dưới thời Bắc thuộc vải là một 
trong những ` cổng vật cho Hoàng để Trung Hoa”, Các giống 
vải trồng ở Việt Nam nhất là các giống vải chua Ở Lạc Sơn, Hòa 
Bình đặc tính thực vật giống hệt như giống vải Trung Quốc. 
Điều này có nghĩa là Việt Nam cũng là một trong những nơi đã 
thuần hóa và trồng vải sớm nhất. có lịch sử trông vải ít ra cũng 
2 ngàn năm. nhưng không có vùng tập trung như vùng vải 
huyện Lục Ngạn ngày nẠy. 

Theo các tài liệu thống kê mới nhất diện tích và sản lượng 
vải hiện nay của cá nước là 3Š.000ha trong đó riêng tính Bắc 
Giang đã có tới 25.000ha. sắp 2 làn diện tích vùng vải Thanh 


`2 


Hà, Hải Dương truyền thống. Riêng Lục Ngạn có S000häi, sản 
lượng 6000 — 7000 tấn quả tươi. Diệu tích vải của huyện tăng 
nhanh là do nhiều yếu tố trong đó có yếu tỔ lãnh đạo và nhân 
đân trong huyện biết khai thắc lợi thế so sánh về khí hậu, địa 
hình phù hợp với yêu cầu sinh trưởng ra hoa, đậu quả của vải 
thiểu. Có thể nói huyện Lục Ngạn nằm trọn trong cánh cung 
Đông Triều, có khí hậu khô và lạnh ở tháng 12, tháng 1 và 
tháng 2 hàng năm trùng khớp với thời kỳ tiên phân hóa hoa và 
phân hóa hoa của vải. Từ tháng 3 trở đi nhiệt độ và độ ẩm tăng 
dân thích hợp cho quá trình thụ phấn và sự lớn dần của quả. Địa 
hình khí hậu "trời phú” này không “phải là nơi nào Cũng Có, 
chính vì vậy vải thơm ngọn tỉnh khiết hợp với khẩu vị cả tigười 
châu AÁ và châu Âu, và Lục Ngạn trở thành một trong những nơi 
xuất xứ của quả vải nhiệt đới ngon nhất "bổ não khỏe người, 
khai vị, có thể chữa bệnh đường ruột, là thực phẩm quý đối với 
phụ nữ và người già ". 

Cuốn sách "Kinh nghiệm trồng vải thiều ở Lục Ngạn" do 
chương trình "EARM" tổ chức biên soạn và tài trợ xuất bản với 
sự tham gia biên soạn của ông Chủ tịch UBND huyện Lục 
Ngạn, các cắn bộ kỹ thuật ở huyện và xã, các nhà khoa học 
Viện Bảo vệ thực vật đã trực tiếp làm việc với ChUyÊn gia nước 
ngoài tại huyện Lục Ngạn. 

Cuốn sách sẽ SƠI mở thêm cho bạm đọc những kính nghiệm 
trồng vải thiểu đạt năng suất cao ở vùng đôi núi, sóp phân 
chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, thực hiện xóa đối giảm nghèo 
và tiễn đến làm giàu của các hộ nông dân. 


Cuốn sách không tránh khỏi những thiếu sót. khuyết điểm, 
mong được sự góp ý, bổ sung của bạn đọc. 


Tác giả 


Phần một 


LỊCH SỬ TRỒNG CÂY VẢI THIỀU 
Ở LỤC NGẠN 


-1. VÀI NÉT CHÍNH VỀ ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN VÀ 
KINH TẾ XÃ HỘI HUYỆN LỤC NGẠN 


Lục Ngạn là huyện miễn núi của tỉnh Bắc 
Giang, nằm trên trục quốc lộ 31, cách thị xã Bắc 
Giang 40 km về phía đông Bác. Phía Bắc giáp 
huyện Chi Lãng và Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn. Phía 
Đông giáp huyện Sơn Động (Bắc Giang) và huyện 
Lộc Bình (Lạng Sơn). Phía Nam và phía Tây giáp 
huyện Lục Nam (Bắc Giang). 


Diện tích đất đai tự nhiên của huyện Lục Ngạn 
là 101.223 ha với 30 đơn vị hành chính, được chia 
thành 2 vùng rõ rệt. Vùng cao gồm l2 xã đặc biệt 
khó khăn, vùng thấp có 17 xã và 1 thị trấn. Trên 
địa bàn huyện có các tuyến quốc lộ 31, 279 và. 
tỉnh lộ 285, 290 đi qua. 


Nhìn chung, Lục Ngạn tuy là huyện miền núi 
nhưng có vị trí địa lý tương đối thuận lợi để giao 
lưu với các trung tâm kinh tế - xã hội quan trọng 


P — 


trong vùng, qua đó có thể tiếp cận nhanh chóng 
với thị trường khu vực phía Bắc, Đông Bắc bộ và 
các địa phương khác trong cả nước. 


Huyện được chia thành 2 vùng rõ rệt là vùng 
núi cao và vùng đồi thấp. Vùng núi cao chiếm 
60% diện tích toàn huyện, độ cao trung bình từ 
300-400 mét, thấp nhất là 170 mét, cao nhất là 
974 mét. Độ đốc trên 25” chiếm khoảng 60% diện 
tích đất của vùng. Vùng đồi thấp chiếm 40% diện 
tích đất tự nhiên toàn huyện. Độ cao trung bình 
S0-120 mét, độ dốc từ 8-15 độ. 


Lục Ngạn nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới 
gió mùa vùng đông Bắc, nhiệt độ trung bình cả 
năm là 23,5°C, tháng cao nhất là 27,8°C (tháng 6), 
tháng thấp nhất là 18,8°C (tháng 1,2). Lượng mưa 
trung bình 1321mm. Lượng mưa cao nhất là 1780 
mm (tập trung vào các tháng 6,7,8), lượng mưa 
thấp nhất là 912mm. Độ ẩm không khí trung bình 
81,9%, cao nhất là 85%, thấp nhất là 77%. 


Tài nguyên đất tương đối đa dạng với 6 nhóm 
đất chính và 14 nhóm đất phụ có chất lượng khác 
nhau được phân bổ ở địa hình bằng, đồi thấp và 
núi cao. Đất đai Lục Ngạn cùng với tài nguyên khí 
hậu, tài nguyên nước v.v... tạo nên hệ sinh thái đa 
dạng với nhiều loại cây trồng có giá trị kinh tế 
cao. Trong đó, đất có độ đốc 8-15 độ chiếm 12%, 


6 


độ đốc 15-25 độ chiếm khoảng 20% diện tích đất 
tự nhiên, đó là tiềm năng lớn cho phát triển cây ăn 
quả, đặc biệt là cây vải thiêu. Khoảng 60% đất 
đốc (trên 25 độ) là nguồn tài nguyên quan trọng 
để phát triển lâm nghiệp theo hướng sinh thái bên 
vững. 

Dân số toàn huyện có 19 vạn người, gồm I 
đân tộc, trong đó dân tộc Kinh chiếm 51%, dân 
tộc ít người chiếm 49%, bao gồm các dân tộc: 
Tày, Nùng, Sán Chỉ, Sán Dìu, Hoa, Cao Lan và 
Dao. 


Lục Ngạn vốn là huyện nghèo, lạc hậu, đời 
sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, trình độ dân 
trí thấp, phong tục tập quán lạc hậu. Làm gì và 
làm thế nào để khai thác và đưa tiềm năng to lớn 
về đất đai, khí hậu của Lục Ngạn phục vụ đời sống 
của nhân dân các dân tộc luôn là câu hỏi, là thách 
thức đối với cán bộ và nhân dân các dân tộc trong 
huyện. 


Chuyển dịch cơ cấu kinh tế - trước hết là cơ 
cấu cây trồng nông nghiệp- t theo hướng phát triển 
mạnh tập đoàn cây ăn quả, trong đó chủ lực là cây 
vải thiểu đó là bước đột phá quan trọng thúc dẩy 
kinh tế - xã hội của huyện phát triển một cách sâu 
sắc, toàn điện. Đến năm 2000 toàn huyện đã trồng 
được 13.730 ha cây ăn quả, trong đó có 11.235 ha 


= 


vải thiểu. Sản lượng quả tươi đạt 20.120 tấn (riêng 
vải thiểu 17.600 tấn). Giá trị sản xuất từ cây ăn 
quả đạt 212 tỷ đồng chiếm 65,6% giá trị sản xuất 
ngành nông nghiệp và bằng 76,5% giá trị sản xuất 
ngành trồng trọt. Trong đó 90% giá trị đo cây vải 
thiểu đem lại. 


Có thể nói, những thành tựu kinh tế - xã hội 
của huyện đã đạt được trong những năm qua 
luôn luôn gắn liên một cách hữu cơ với quá 
trình phát triển vùng sản xuất cây vải thiểu. 


1L LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CÂY VẢI THIỀU Ở 
LỤC NGẠN 


1. Giai đoạn 1960 - 1982 


Thời kỳ này được coi là giai đoạn nghiên cứu 
thực nghiệm, bước đầu xác định được cây vải 
thiểu là cây trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên, 
khí hậu và đất đai của huyện Lục Ngạn. 


Trước năm 1982, cơ cấu kinh tế của huyện 
được xác định là cơ cấu nông- lâm- công nghiỆp. 
Trong nông nghiệp, tập trung phát triển lúa và 
màu lương thực, cây công nghiệp ngắn ngày: đậu 
tương, lạc, mía ở các vùng đất thấp và được quan 
tâm chỉ đạo như một nhiệm vụ trọng tâm trong 
suốt giai đoạn này. Còn cây lâm nghiệp được phất 


8 


triển ở mọi vùng đất có độ dốc từ 15 độ trở lên. 
Các loại cây ăn quả chỉ được trồng rất ít trong 
vườn của các hộ gia đình. 

Từ những năm 1970, cây đậu tương ở Lục 
Ngạn có tốc độ phát triển rất nhanh cả về diện tích 
và sản lượng. Các giống đậu tương có năng suất 
cao, phẩm chất tốt được đưa vào trồng tại địa 
phương. Việc đưa cây đậu tương xuống trồng Ở 
các chân ruộng một vụ lúa là sự sáng tạo của nhân 
dân các dân tộc trong huyện. Diện tích trồng đậu 
tương tăng từ 126lha năm 1976 lên 2214 ha năm 
1982. Do áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất 
nên năng suất ngày càng tăng, sản lượng đậu 
tương tăng từ 370 tấn năm 1976 lên 1.164 tấn năm 
1982. Với kết quả đó, huyện Lục Ngạn đã trở 
thành một điển hình của miền núi phía Bắc về 
trồng đậu tương và kỹ thuật đưa đậu tương xuống 
chân ruộng cấy lúa ! vụ, phụ thuộc nước trời 
không ăn chắc, đã góp phần đáng kể làm tăng hệ 
SỐ SỬ dụng đất, tăng sản phẩm cho xã hội và cải 
tạo đất trồng trọt. 


HTX Tân Mộc đã trở thành lá cờ đầu của 
huyện và tỉnh về phong trào đưa cây đậu tương 
xuống ruộng, bình quân mỗi năm riêng Tân Mộc 
đã bán cho Nhà nước 135 tấn, năm cao nhất 200 
tấn. Huyện đã phát động phong trào "Tản Mộc 


9 


hođ” trong toàn huyện. UBND tỉnh Hà Bác (cũ) đã 
phát động phong trào thi đua học tập, đuổi kịp và 
vượt Tân Mộc. Từ phong trào thi đua trên, Chủ 
nhiệm HTX Tân Mộc Lý Lỏi Sáng đã được Nhà 
nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động. 


Cây mía - một thời đã được phát triển mạnh, 
năm cao nhất đã trồng 700 ha mía. Sản phẩm 
đường thủ công của huyện đã từng nổi tiếng, được 
nhiều nơi biết đến với tên gọi “Đường Chữ". Đề 
giúp nhân dân chế biến và tiêu thự sản phẩm mía 
dường; được sự giúp đỡ của UBND tỉnh Hà Bắc và 
tỉnh Tây Ninh, huyện đã đầu tư xây dựng dây 
chuyền ép mía và chế biến đường kết tinh với 
Công suất 200 tấn/ngày. Ngoài ra Nông trường 
Quốc doanh Lục Ngạn (thuộc Tổng Công ty Rau 
quả Trung ương) cũng có một nhà máy đường cồn 
đang hoạt động, làm nhiệm vụ chế biến mía cây. 
Đồng thời, các lò đường thủ công trong nhân dân 
cũng được phát triển mạnh. Cây mía cũng ít nhiều 
tạo công ăn việc làm và cải thiện đời sống nhân 
dân một số địa phương trong huyện. 

Vào cuối những năm 70 đầu những năm 80, 
nhân dân Lục Ngạn tập trung cao độ cho việc thực 
hiện 3 chương trình kinh tế lớn do Đảng đặt ra, 
đặc biệt là chương trình “Hương thực - thực 
phẩm". Huyện đã tập trung rnở rộng diện tích, áp 


10 


dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, vì vậy 
trong sản xuất lương thực đã thu được một số kết 
quả khá. Tổng sản lượng lương thực quy thóc năm 
1982 đạt 35.780 tấn (trong đó màu quy thóc 
17.604 tấn, chiếm tỷ trọng 50%). 


Để thực hiện chương trình "lương thực - thực 
phẩm", huyện đã tập trung làm thuỷ lợi với khẩu 
hiệu "Thất lưng buộc bụng, ăn cháo ăn khoai, làm 
thuỷ lợi để con cháu sung sướng muôn đời". Từ 
phong trào này, xã Quý Sơn đã trở thành lá cờ đầu 
của cả nước về làm thuỷ lợi nhỏ và được Nhà nước 
tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. 
Nhân dân các dân tộc trong huyện đã đào đấp 
được 190 hồ đập nhỏ và 7 công trình trung thuỷ 
nông. Từ chỗ không cấy được lúa vụ chiêm xuân, 
đến 1982 diện tích lúa chiêm xuân đã cấy được 
2.100 ha; chủ động được nước tưới cho 30% diện 
tích lúa cả năm. Lục Ngạn trở thành huyện có 
phong trào mạnh về làm thuỷ lợi và cải tạo đất của 
tỉnh. 


Một thời gian đài, do quan niệm chưa đầy đủ 
về vấn đề an ninh lương thực và giải quyết lương 
thực tại chỗ, nên huyện đã tập trung mọi nguồn 
lực để phát triển sản xuất lương thực. Diện tích lúa 
nước có hạn, năm 1982 có 8.860 ha. Để tăng sản 
lượng lương thực, không còn cách nào khác ngoài 


lÏ 


việc tăng điện tích cây màu lương thực bằng cách 
khai phá đất đồi, đất rừng làm nương Tây, Vì vậy 
diện tích cây màu lương thực năm 1982 lên tới 
9.600 ha, trong đó có 3.370 ha khoai lang, 2.230 
ha ngô, 4.000 ha sắn (năm có diện tích sắn cao 
nhất đạt 5.689 ha là năm 1978). 

Thế mạnh của huyện được xác định trong chăn 
nuôi là phát triển chăn nuôi trâu, bò và lợn, nhằm 
cung cấp sức kéo và đáp ứng nhu cầu thực phẩm 
trong và ngoài tỉnh. Với định hướng đó, đến năm 
1982 đàn trâu cày kéo trong huyện đã lên tỚi 
23.837 con, đàn bò 1.277 con, đàn lợn 33.813 con. 

Lâm nghiệp trước năm 1982 tập trung Vào VIỆC 
khai thác gỗ, củi, tre nứa và các sản phẩm từ rừng 
tự nhiên theo chỉ tiêu khai thác lâm sản được g1ao 
trong kế hoạch hàng năm. Kết quả khai thác gỗ 
hàng năm từ 1.000 - 2.000mỶ, củi từ 2.000 - 3.000 
xe, tre, luồng từ 200.000 - 300.000 cây, nứa từ l - 
1,5 triệu cây. Việc trồng rừng phủ xanh đất trống 
đồi núi trọc cũng được quan tâm chỉ đạo và trở 
thành phong trào mạnh mẽ trong nhân dân. Nhằm 
mục tiêu của trồng rừng là phủ xanh đất trống đồi 
núi trọc, sản xuất gỗ hàng hoá cung cấp cho nhu 
cầu làm gỗ trụ mỏ và đáp ứng nhu cầu sử dụng 
của nhân dân. 


12 


Với một Lâm trường có hàng ngàn công nhân, 
các đội của Lâm trường đã có mặt ở hầu hết các 
xã trong huyện để trồng thông, bạch đàn. Phong 
trào trồng bạch đàn phát triển rất mạnh trong các 
xã, thôn bản trong toàn huyện. Từ đồi núi đến ven 
các trục đường giao thông, cơ quan, trường học, 
bệnh viện, đơn vị quân đội đều trồng bạch đàn, xà 
cừ hoặc thông. Đến năm 1982 diện tích trồng rừng 
khu vực quốc đoanh là 5.399 ha, khu vực nhân 
dân là 4.100 ha, trong đó đất trồng rừng khu vực 
nhân dân hầu hết là đất đổi thấp, cũng là phần 
diện tích đất đai có khả năng lớn về trồng vải 
thiều. 

Trải qua thời gian dài, nhân dân các dân tộc đã 
tìm tồi, thử nghiệm trồng nhiều loại cây, nhiều mô 
hình kinh tế khác nhau. Trong sự tìm tòi, sáng tạo 
đó đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến xuất sắc; 
đậu tương Tân Mộc, thuỷ lợi nhỏ Quý Sơn, trồng 
cây nhân dân Thanh Hải, sản xuất chè, chuối Tân 
Quang, mía đường Tân Lập v.v. Kết quả của quá 
trình sản xuất, các sản phẩm trên đã góp phần cải 
thiện đáng kể đời sống nhân dân so với thời gian 
trước đó. 

Tuy nhiên, nếu xem xét một cách toàn điện thì 
việc trồng các loại cây trên đây hiệu quả kính tế 
đều không cao. Do đầu tư lao động sống và lao 


động vật hoá cao, nên giá trị thặng dư thấp và 
người dân lao động vô cùng cực nhọc mà đời sống 
không được nâng lên. Đến năm 1982 toàn huyện 
có 70% số hộ nghèo đói, số còn lại chưa được gọi 
là giầu có mà chỉ đủ ăn ở mức đạm bạc. Mặt khác, 
do khai thác quá mức tài nguyên rừng để mở rộng 
diện tích gieo trồng các loại cây màu lương thực, 
cùng với tập quán canh tác theo kiểu "đu canh", 
nên diện tích đất được che phủ giảm nhanh chóng, 
tài nguyên đất đai ngày càng suy kiệt TH 
trọng. 


Nguyên nhân của tình trạng nêu trên, trước hết 
là do chưa xác định được đúng phương hướng sản 
xuất, chưa tìm được chủng loại và giống cây trồng 
phù hợp. Mặt khác, do ảnh hưởng của cơ chế cũ, 
nên người dân chưa chủ động trong đầu tư phát 
triển sản xuất. Việc tổ chức, lựa chọn các loại cây 
trồng chủ yếu tuân theo kế hoạch rót từ trên 
xuống, sản xuất không gắn với thị trường. Nhà 
nước chưa cố các chính sách thích 'hợp để thúc đẩy 
sản xuất, nhất là các chính sách về quản lý đất đai, 
kh::i thác nguồn vốn, về tiêu thụ sản phẩm và lưu 
thông hàng hoá. 


Trong thời gian này, Lục Ngạn được giao 
nhiệm vụ tiếp nhận dân của một số tỉnh đồng bằng 
lên xây dựng kinh tế mới. Trong trăm nỗi lo toan 


14 


cuộc sống ở vùng quê mới, trong hành trang của 
họ đều có giống cây, con đem từ quê như một kỷ 
vật. Vải thiểu và cam Thanh Hà (Hải Dương), 
nhãn lồng (Hưng Yên), hồng Nhân Hậu và chuối 
tiêu Lý Nhân (Hà Nam) đã lần lượt được đem 
trồng tại Lục Ngạn. 


Lúc đầu, các loại cây đặc sản trên chưa được 
phát triển rộng rãi, chủ yếu trồng trong vườn, 
xung quanh nhà để cải thiện, nhưng cũng có một 
SỐ gia đình như cụ Trình, cụ Chiểu (thị trấn Chũ) 
đã mạnh đạn trồng từ 30 - 60 cây từ đâu những 
năm 60, sau I0 - 15 năm đã cho năng suất ổn 
định. Người ta nhận .hấy cây vải thiểu trồng tại 
Lục Ngạn phát triển tốt, chất lượng cao không 
kém vải Thanh Hà, sản phẩm sản xuất ra được thị 
trường chấp nhận. Từ những năm 1980 các nhà 
máy đồ hộp ở Hà Nội, Vĩnh Phú, Sơn Tây đã đến 
Lục Ngạn mua vải thiểu để đóng hộp xuất khẩu. 
Ngoài ra vải thiểu tươi còn được tiêu thụ tại các 
thành phố lớn như Hà Nội, thành phế Hồ Chí 
Minh và các tỉnh phía Nam. 


Tuy nhiên, sản lượng vải tươi lúc đó chưa 
nhiều. Do đặc điểm nền kinh tế nước ta lúc bấy 
. BIỜ, việc mua bán trao đổi hàng hoá thường lấy 
thóc làm tiêu chuẩn so sánh, để xác định các tỷ lệ 
trao đổi thích hợp, khi đó nhà máy đổi cho dân 1.2 


kg đạm Urê lấy 1 kg vải thiểu tươi và l kg Urê = 3 
kg thóc, như vậy 1 kg vải thiểu tương đương với 
3.6 kg thóc. Thực tế thấy rằng quan hệ đó cơ bản 
được ồn định cho đến ngày nay. Song cũng có lúc 
quan hệ trên thay đổi bất thường, giá trị bán I kg 
vải thiểu tươi có thể mua được 10 kg thóc. 


Từ thực tế trên, đã khiến người dân liên tưởng, 
so sánh hiệu quả của việc trồng vải thiểu với các 
loại cây trồng khác như sắn, mía, đậu tương, bạch 
đàn, chè, thậm chí cả lúa. Nhận thấy rằng trồng 
vải thiêu đem lại lợi ích hơn hẳn các loại cây khác. 
Chính từ đó, phong trào trồng vải thiểu trong nhân 
dân bát đầu phát triển một cách tự phát. Đến năm 

1982 toàn huyện đã trồng được 42 ha vải thiểu, 
sản lượng thu hoạch ước đạt 100 tấn. Như vậy. 
trong suốt thời gian đài Đảng bộ, nhân dân các 
dân tộc trong huyện Lục Ngạn mất nhiều công 
sức tìm tòi, thử nghiệm và bước đầu đã xác định 
được cây vải thiểu là cây trồng thích hợp với 
điêu kiện đất đai, khí hậu của huyện. Sản phẩm 
sản xuất ra đáp ứng được nhu cầu của thị trường. 


2. Giai đoạn 1982 - 1998 


Đạy là giai đoạn được coi là thời kỳ chuyển 
địch một cách toàn điện và sảu sắc cơ cấu kinh 
tế trong nông nghiệp, theo hướng tăng nhanh 


1& 


điện tích cây vdi thiểu, giảm đản điện tích cây 
màu lương thực và cây công nghiệp ngắn ngày. 

Trên cơ sở phân tích, đánh giá, tổng kết đầy 
đủ tính khoa học và thực tiễn của việc trồng cây 
ăn quả trong thời kỳ 1960 - 1982, đã khẳng định 
TÕ vai trò của cây vải thiểu trong nên kinh tế 
huyện nhà. Huyện uy - UBND huyện Lục Ngạn đã 
đi tới một quyết sách có tính quyết định là phát 
động phong trào trồng vải thiểu sâu rộng trong 
nhân đân. Một quyết tâm chiến lược được đê ra là 
"đi đời kinh đô vải thiêu từ Thanh Hà lên Lục 
Ngạn `. 

Mặc dù đã có sự chí đạo chặt chế như vậy, 
nhưng trong thời gian gần 10 năm đầu (1982 - 
1990) diện tích cây vải thiểu tăng rất chậm. 
Nguyên nhân của sự chậm trễ đó là: Đo thiếu các 
điều kiện để phát triển sản xuất; Nhà nước chưa có 
chính sách giao quyền sử dụng đất lâu dài đến hộ; 
Các đối tượng cho vay của các tổ chức tín dụng 
lúc đó là HTX và các doanh nghiệp, còn các hộ 
nông dân chưa được vay vốn để sản xuất kinh 
đoanh; Thị trường tiêu thụ mới chỉ tập trung vào 
một số mà máy sản xuất đồ hộp xuất khẩu, sức 
mua hàng năm chỉ ở mức 150 - 200 tấn. Ngoài ra 
vải thiểu tươi còn được tiêu thụ tại Hà Nội, thành 
phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam với số 


17 


lượng hạn chế. Mặt khác, do cơ chế chính sách 
của Nhà nước lúc bấy giờ chưa thực sự có tác 
dụng thúc đẩy lưu thông hàng hoá, càng làm khó 
khăn hơn cho việc tiêu thụ sản phẩm vải thiểu cho 
nông dân. 


Vào cuối những năm 1980 - 1998, dưới tác 
động tích cực của các chủ trương chính sách của 
Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế. Cây vải 
thiểu đã hội tụ đủ các điều kiện để phát triển. Nhà 
nước đã có chính sách giao quyền sử dụng đất lâu 
dài đến hộ nông dân. Trong thời gian này. UBND 
huyện đã giao 23.000 ha đất trống đồi núi trọc cho 
các hộ. Chính sách tín dụng hướng mạnh vào việc 
đầu tư cho sản xuất, các hộ nông dân dược vay 
vốn để sản xuất kinh doanh. Song quan trọng hơn 
cả là thị trường tiêu thụ nông sản được mở rộng, 
cùng với thị trường trong nước vải thiểu còn được 
bán qua Trung Quốc với số lượng lớn. 


Tất cả các yếu tố trên, đã tạo điều kiện thuận 
lợi cho cây ăn quả nói chung và cây vải thiểu nói 
riêng phát triển với tốc độ nhanh. Đến cuối năm 
1998, toàn huyện đã trồng được 10.800 ha cây ăn 
quả, trong đó có 8.000 ha cây vải thiêu. diện tích 
trồng các loại cây có giá trị kinh tế thấp như: sắn. 
0gô. cây công nghiệp ngăn ngày và một phần diện 
tích cấy lúa 1 vụ không ăn chắc đã được chuyển 


L8 


sang trồng cây vải thiểu và các loại cây ăn quả 
khác (Xem Phụ lục: Hình l1). 


3. Giai đoạn từ 1998 đến nay 


Là giai đoạn phát triển cậy ăn quả theo định 
hướng thám canh và đa dạng hoá chúng loại cây 
ăn quả, trong đó chủ lực vần là cáy vải thiểu. 


Đến 1998, điện tích cây vải thiểu tập trung 
tương đối lớn, khả năng mở rộng diện tích bị hạn 
chế, vì vậy cần tập trung thâm canh tăng năng 
suất, nâng cao sản lượng quả thu hoạch. Mặt khác, 
trong nền kinh tế thị trường, việc tập trung sản 
xuất với quy mô lớn theo hướng độc canh tất yếu 
sẽ khó tránh khỏi tốn thất, rủi ro trong tiêu thụ sản 
phẩm, làm giam hiệu quả của sản xuất kinh doanh 
và tính bền vững của nền sản xuất dễ bị đe doa. 

Vì vậy huyện đã chủ trương tiếp tục phát triển 
mạnh cây ăn quả theo hướng thâm canh và đa 
dạng chủng loại cây ăn quả, lấy cây vải thiểu làm 
chủ lực. Nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu đa đạng 
của thị trường về các loại hoa quả, nâng cao năng 
suất chất lượng, rải vụ thu hoạch, phát triển việc 
làm và tạo ra khả năng cạnh tranh của hàng hoá 
trên thị trường, làm tăng nhanh sản lượng quả 
trong điều kiện diện tích cây trồng tăng chậm, hạn 


19 


chế rủi ro tốn thất cho người làm kinh tế vườn và 
kinh tế trang trại. 


Thời kỳ này. một số loại cây ăn quả mới như 
hồng không hạt, nhãn lồng, xoài và một số giống 
vải có thời gian thu hoạch khác nhau cho phép rải 
vụ, như U hồng, lai Thanh Hà và một số giống vải 
của Úc, Trung Quốc, Thái Lan, v.v... Các giống đó 
đã và đang được đưa vào trồng tại Lục Ngạn. Với 
định hướng nêu trên, thời vụ thu hoạch vải của 
huyện trước đây chỉ có 25 - 30 ngày, thời vụ thu 
quả rộ trong khoảng 10 - I2 ngày, thời gian này 
giá vải xuống thấp nhất chỉ bằng 50% lúc đầu vụ 
và cuối vụ. Đến nay, thời gian thu hoạch có thể 
kéo đài đến 55 - 60 ngày và giá vải ở thời kỳ đầu 
vụ, chính vụ và cuối vụ thu hoạch chênh lệch nhau 
khôiig lớn. Lợi ích của người sản xuất và tiêu 
dùng được đảm báo. 


Đến cuôi năm 2000, toàn huyện đã trồng được 
13.730 ha cây ăn quả, trong đó có 11.235 ha vải 
thiêu, 950 ha hông, 650 ha nhãn. Sản lượng quả 
tươi đạt 20.120 tấn, trong đó vải thiểu là 17.600 
tấn. 

Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây khi hầu 
hết các loại quả đều xuống giá mạnh. Thời kỳ thấp 
nhất giá chôm chôm chỉ còn 500 - 800 đồng/kg, 
giá nhãn từ 1.000 - 1.500 đồng/kg, trong khi đó 


20 


giá vải thiểu tươi cũng chỉ còn 4.000 - 5.000 
đồng/kg. Mặc dù với mức giá này người trồng vải 
vẫn có lãi (tuy ở mức thấp hơn), vì vậy phong trào 
sản xuất thâm canh cây vải thiểu vẫn được duy trì 
và tiếp tục khẳng định vai trò. vị trí của nó trên 
vùng đất đồi đốc và khô hạn của Lục Ngạn. 


HI. TÁC ĐỘNG CỦA CÂY VẢI THIÊU ĐẾN 
CHUYÊN DỊCH CƠ CÂU KINH TẾ CỦA 
HUYỆN TỪ NĂM 1982 ĐẾN NĂM 2000 ˆ 


1. Chuyển dịch về cơ cấu cây trồng 


Trong gần 20 năm qua, cơ cấu cây trồng của 
huyện đã có sự thay đổi to lớn và toàn diện. Riêng 
sự chuyển dịch về diện tích gieo trồng của một số 
loại cây có được trong năm 2000 so với năm 1982 
đã thể hiện rất rõ chuyển dịch này. 


Như vậy, gần 20 năm phấn đấu gian khổ, cơ 
cấu cây trồng trong ngành trồng trọt Lục Ngạn đã 
có sự thay đổi căn bản, tạo nên diện mạo mới của 
sản xuất nông nghiệp miền núi Lục Ngạn. Cơ cấu 
cây trồng từ 1982 đến 2000 chuyển dịch theo xu 
hướng: cơ bản ổn định diện tích lúa, còn diện tích 
cây màu lương thực và cây công nghiệp ngắn ngày 
giảm dần, điện tích cây ăn quả nói chung và cây 
vải thiểu nói riêng tăng nhanh. 

21 


So sánh 2000/1982 


tăng/piảm 


Loại cây trồng 


tha | 
1. Lúa cả năm - 440 | 95.03 
2. Màu lương thực - 8.028 
3. Cây công nghiệp 14,71 


ngắn ngày 


6,10 
+ 13.638 |14.923 
+ 11.193 |26.750 

So sánh sự thay đổi giữa năm 2000 với năm 
1982, diện tích cây màu lương thực giảm xuống, 
còn l6,37% (giam 8.028ha), cây công nghiệp 
ngắn ngày còn 14,71% (giảm 2.575 ha), diện tích 
cây đậu tương còn 6,l% (giảm 2.079 ha), diện tích 
mía và bạch đàn trồng ở vùng đồi thấp, xung 
quanh khu vực dân cư hầu như không còn mà 
được thay thế bằng các cây ăn quả có giá ưi. 

Trong khi đó diện tích cây ăn quả tăng từ 92 ha 

năm 1982 lên I3.730 ha, gấp 14923 lần 

(14.923%), riêng diện tích vải thiểu từ 42 ha tăng 

lên 11.235 ha, gấp 267,5 lần so với trước đây 

(26.750%). 


Trong đó: đậu tương 
4. Cây ăn quả 


¡Trong đó: vải thiểu 


22 


Cũng từ cây vải, hồng Nhân Hậu và cây nhãn 
lồng Hưng Yên tồn tại vào đầu những năm 1980, 
đến nay toàn huyện đã có 950 ha hồng, 650 ha 
nhãn. Như vậy, vải thiểu Thanh Hà, nhãn lỏng 
Hưng Yên, hồng Nhân Hậu và một số cây ăn quả 
quý hiếm khác đã tạo thành một tập đoàn cây ăn 
qua phong phú, đa dạng và phù hợp với điều kiện 
đất đai khí hậu của huyện, hình thành một vùng 
cây ăn quả đặc sản tập trung nổi tiếng. Ngày nay, 
nhiều nơi biết đến Lục Ngạn qua các loại hoa qua 
do nhân dân Lục Ngạn sản xuất ra với cái tên gọi 
mới là vải thiểu Lục Ngạn, hông Lục Ngạn, nhân 
Lục Ngạn, dứa Lục Ngạn, v.v... 


2. Thay đổi vẻ cơ cấu sản phẩm trong ngành 
trồng trọt 


Kết quả của sự nô lực phấn đấu không ngừng 
trong suốt thời gian đài trong phát triển sản xuất 
nông nghiệp, cơ cấu sản phẩm ngành trồng trọt đã 
có sự thay đổi to lớn. Đặc biệt, cơ cấu sản phẩm 
hàng hoá (cây ăn qua) đã và đang chiếm tỷ lệ 
đáng kể, có M nghĩa quan trọng làm thay đổi giá trị 
thu hoạch của sản xuất. Đặc biệt, nó góp phần làm 
thay đổi tư duy kinh tế của cán bộ và nhân dân 
trong huyện, chuyển từ sản xuất tự cung tự cấp 
sang sản xuất hàng hoá, gắn sản xuất nông nghiệp 
với thị trường. 


Đơn 1ị tính: Tân 


H , %o sánh 
Chỉ tiêu 1982 2000 2000/1982 


+ 


[. Tổng sản lượng| 35.780 | 2§.538 | -7.24 


lương thực quy | 


| thóc 
Trong đó: - màu 17.004 715 |-16.289 | 4.441 ; 
quy thóc 
- Thóc 17.170 | 27.823 | +9.653 JI53.13 
2. Đậu tương 1.164 105.8 | -1059 | 909 
3. Sản lượng thu 300 [ 20.100 j+19.800 | 6.706 
hoạch quả | | 
Trong đó: vải thiểu | 100 | 174600 |+17.500 |17600 | 


Vẻ cơ cấu lương thực, trong năm I982 sản 
lượng màu lương thực chiếm tỷ trọng 49,2% trong 
CƠ cấu lương thực. Đến năm 2000 tổng sản lượng 
lương thực giảm 7242 tấn. Do sản lượng màu 
lương thực giảm 16289 tấn vì đã chuyển phần lớn 
diện tích đất trồng màu sang diện tích trồng cây 
ăn quả. Do vậy, tuy sản lượng thóc tăng thêm 
6.953 tấn so với năm 1982, song fý trọng màu 
trong cơ cấu lương thực chỉ còn chiếm 2,51%. Sự 
thay đổi cơ cấu lương thực như vậy là tích cực, 
góp phản cải thiện bữa ăn cho người dân. Mặt 


24 


khác, tuy sản lượng lương thực giảm, nhưng do có 
thu nhập từ cây ăn quả cao nên người dân đã có đủ 
tiền mua lương thực, nên đời sống được đảm bảo. 


Trong khi đó, sản lượng các loại quả tăng 
nhanh, từ năm 1982 đến năm 2000 tăng từ 300 tấn 
lên 20.100 tấn, gấp 67,06 lần ( 6.706% ). Đến mùa 
thu hoạch, thương gia từ khắp nơi đến Lục Ngạn 
thu mua vải thiểu để tiêu thự dưới dạng tươi và sấy 
khô. Một ưu thế nổi bật của vải thiều là khi sấy 
khô có thể bảo quản lâu. nhưng vẫn giữ được 
hương vị và chất lượng đảm bảo. Mặt hàng vải 
thiểu khô của Lục Ngạn đã đạt Huy chương vàng 
về chất lượng tại Hội chợ triển lãm Kinh tế - Kỹ 
thuật Việt Nam 1985. Vì vậy, Khi giá vải tươi 
giảm xuống thấp, thì người đân có thể sấy khô và 
đưa vào bảo quản chờ khi được giá thì tiêu thụ. 

Đến nay, sản phẩm vải thiểu tươi và khô của 
huyện đã có mặt khắp nơi trong cả nước. Điều 
đáng mừng là phần lớn sản phẩm vải thiểu của 
huyện đã tham gia xuất khẩu sang các thị trường 
Trung Quốc, Singapore, Nhận Bản, các nước 
Đông Âu, Liên Xô (cũ) và Pháp. Gần đây, sản 
phẩm vải thiểu sấy khô đã có mặt ở Hà Lan và 
một số nước khác. 

Tuy sản lượng các loại cây ăn quả như vải, 
nhãn, hồng, v.v... đã tăng đáng kể, nhưng vẫn chưa 


25 


đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường trong nước và 
quốc tế. Vì vậy, sản phẩm các loại cây ăn quả nói 
chung và vải thiểu nói riêng vẫn tiếp tục khẳng 
định được vai trò của mình trong hệ thống sản 
xuất nông nghiệp và có điều kiện thuận lợi để tiếp 
tục phát triển trên đất Lục Ngạn. 


3. Chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất ngành 
trồng trọt 


Đơn vị tính: tẺ đồng 


So sánh 
2000/1982 


+ % 
+211,99 |428.36 
-8.13 
218 | -3.72 | 39495 
HTT-IEETT 17.650 


190,62 |+189,62 


Chi tiêu 1982 


| 64.56 


Cá trị sản Xuất 


1. Lương thực 


2. Cây công nghiệp 


3. Cây ăn quả 


Trong đó: vải thiểu 


Kết quả đánh giá về giá trị và cơ cấu giá trị 
sản xuất của ngành trồng trọt được nêu trong bảng 
dưới đây cho thấy giá trị sản xuất ngành trồng trọt 
năm 2000 tăng so với năm 1982 là 2I1,99 tỷ 
đồng, bằng 428,36%, trong đó giá trị sản xuất cây 
lương thực cơ bản ổn định, giá trị sản xuất cây 
công nghiệp giảm 3,72 tỷ đồng, chỉ còn 36,95%. 


26 


Nhưng giá trị cây ăn quả lại tăng tới 210,6 tỷ 
đồng, gấp 176,5 lần (17.650%). Trong đó, giá trị 
Cây vải thiểu tăng với tốc độ nhanh nhất từ I tỷ 
đồng trong năm 1982 lên 190,62 tỷ vào năm 2000, 
gấp 160,6 %. 


4. Chuyển dịch về tỷ trọng giá trị sản xuất một 
số loại cây trồng chính trong ngành trồng trọt 


Trong cơ cấu ngành trồng trọt, thay đổi từ năm 
1282 đến năm 2000 diễn ra theo hướng tỷ trọng 
giá trị sản xuất cây lương thực, cây công nghiệp 
giảm mạnh, giá trị sản xuất cây ăn quả tăng 
nhanh. 


Đơn vị tính: % 


Chỉ tiêu 1982 2000 
Giá trị sản xuất ngành trồng trọt | 100 100 
1. Lương thực TH. 89 | ` 784 | 
2. Cây công nghiệp ngắn ngày 93 0.79 
3. Cây ăn quả 1,85 76,59 
Trong đó: vải thiểu - 1.54 68,93 


So sánh tý trọng cơ cấu giá trị các loại cây 
trồng năm 2000 so với năm 1982. 


- Lương thực: Giảm từ 89% xuống còn 
17,84%. 


ĐẨI 


- Cây công nghiệp: Giảm từ 9,3% xuống còn 
0,79%. 

- Cây ăn quả: Tăng từ !,85% lên 76,59%, 
riêng vải thiểu tăng một cách mạnh mẽ từ 1,54 lên 
68,93%. 

Nguyên nhân của sự thay đổi cơ cấu trên là do 
giá trị sản xuất cây ăn quả tăng nhanh. Trong đó, 
cây vải thiểu đã thật sự đóng vai trò chủ đạo trong 
giá trị thu hoạch của sản xuất nông nghiệp trong 
huyện. góp phần làm thay đổi một cách căn bản và 
sâu sắc cơ cấu giá trị của ngành trồng trọt nói 
riêng và của cơ cấu kinh tế trong toàn huyện nói 
chung. 


5. Chuyển dịch cơ cấu các thành phần kinh tế 
trong nông nghiệp 


Từ năm 1982 trở về trước, thành phần kinh tế 
hợp tác xã là chủ yếu, các hộ nông dân chỉ sản 
xuất các sản phẩm nông nghiệp là chính. Đến nay 
các thành phần kinh tế trong nông nghiệp đã được 
đa dạng hoá theo các phương hướng sau: 

- Các hộ sản xuất kinh doanh nông nghiệp 
kiêm nhiệm ngành nghề. Nhiều hộ nóng dân đã 
mua sám máy móc, phương tiện để sản xuất kinh 
doanh hoặc dịch vụ các khâu công việc, như làm 


28 


đất, xay sát, chế biến lương thực, hoa quả hoặc 
kinh doanh thương mại. 


- Bất đầu xuất hiện các hộ kinh doanh chuyên 
ngành nghề, làm dịch vụ cho sản xuất, thu mua và 
tiêu thụ nông sản. Nhiều hộ đã có thu nhập cao 
tương đương với thu nhập của các hộ sản xuất 
kinh doanh cây ăn quả. 


- Nhiều HTX hoặc tổ hợp sản xuất đã được 
thanh lập, hướng chủ yếu vào làm nhiệm vụ dịch 
vụ sản xuất cho các hộ nông dân và tham gia chế 
biến hoa quả. Một số HTX, tổ hợp kinh doanh có 
hiệu quả như: HTX tín dụng thị trấn Chũ. xã Trù 
Hựu, HTX chế biến hoa quả Kim Biên, HTX dịch 
vụ nông nghiệp Quyết Tiến ( thị trấn Chũ ), v.v.... 


- Kinh tế trang trại phát triển mạnh mẽ trong 
những năm qua, là điểm mới trong quá trình phát 
triển kinh tế của Lục Ngạn. Dưới tác động của các 
chính sách về đất đai của Nhà nước, nhiều hộ 
nông đân đã nhận đất, nhận rừng để kinh doanh. 
Hầu hết các trang trại đều kinh doanh theo hướng 
nông - lâm kết hợp, số còn lại kinh doanh theo 
hướng trồng cây ăn quả thuần tuý. Việc đầu tự, 
thâm canh trong các trang trại ngày càng được chú 
ý, hiệu quả thu được ngày càng lớn. Theo tính 
toán, cứ I ha vải thiểu cho thu hoạch thì hiệu quả 
cao gấp 5 lần cây lúa, ở những vườn vải từ !5 - 20 


29 


tuổi thì hiệu quả cao gấp 15 - 20 lần. Tương tự 
như vậy, cây hồng Nhân Hậu cho hiệu quả gấp 20 
- 30 lần so với cấy lúa. 


Thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong 
nông nghiệp mà hạt nhân là phát triển cây vải 
thiểu, đã xuất hiện ngày càng nhiều hộ nông dân 
sản xuất giỏi, số hộ có giá trị thu nhập cao ngày 
càng tăng. 


IV. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY 
PHÁT TRIỂN CÂY VẢI THIẾU 


1. Thực hiện tốt việc giao đất và khoán rừng 
đến hộ 


Theo nguyên tắc:” nguyện, công khai, dán 
chủ và phù hợp với năng lực sản xuất của từng 
hộ". Với chủ trương công bằng xã hội, dảm bảo 
gia đình nào cũng có đất để làm vườn, cho nên 
diện tích đất trồng trọt trung bình ở Lục Nạn là 
trên dưới 1 ha/hộ. Hộ có diện tích thấp nhất là 1 
mẫu Bác bộ và hộ cao nhất cũng chỉ 40 ha (những 
gia đình nhận đất sớm trong huyện). Kết quả, từ 
diện tích trên 28.000 ha đất trống đồi trọc, đến 
năm 1998 huyện đã giao được 23.000 ha cho 
32.000 hộ với thời gian sử dụng là 50 năm. Đây là 
một trong những yếu tố hết sức quan trọng, tạo 


30 


điều kiện để nhân dân yên tâm sản xuất kinh 
doanh, đầu tư vốn sản xuất và sử dụng đất có hiệu 
quả nhất. 


Một phần diện tích ruộng cao, canh tác phụ 
thuộc vào nước trời, cấy lúa một vụ không ăn 
chắc, huyện đã chủ trương cho chuyển sang trồng 
Cây ăn qua. Từ năm 1993 đến nay, toàn huyện đã 
chuyển được 1.200 ha và sản xuất đã có hiệu quả 
rÕ rệt, được nhân dân đồng tình hưởng ứng rất 
mạnh mẽ. 


2. Giải quyết vốn cho hộ nông dân phát triển 
sản xuất 


Trước hết, Huyện đã mạnh đạn ứng ngân sách 
để xây dựng các dự án, thu hút vốn đầu tư trong 
nước như: Các dự án chương trình quốc gia 327, 
định canh định cư, chương trình tạo việc làm tại 
chỗ theo Nghị quyết 120 của Chính phủ, cũng như 
các dự án gọi vốn đầu tư của nước ngoài như: Dự 
án trồng rừng Việt - Đức, dự án PAM, dự án Việt - 
Thái và các dự án khác. Tổng số vốn đã đầu tư vào 
trồng cây ăn quả tính đến nay đã đạt tới 35,5 tỷ 
đồng. 


Hướng các hoạt động tín dụng trên địa bàn 
huyện đề tập trung khai thác đất trống đồi núi trọc 
cho phát triển cây ăn quả. Bao gồm: vốn đư nợ 


3] 


Ngân hàng người nghèo 10,2 tỷ đồng, vốn từ Ngân 
hàng nông nghiệp 120 tỷ đồng, vốn Ngân hàng 
Đầu tư - Phát triển Bắc Giang 70 tỷ đồng và vốn 
ưu đãi phát triển cây ăn quả đạt tới 10 tỷ đồng. 


Phát động phong trào ủng hộ của cán bộ, nhân 
dân vùng thấp đối với đồng bào vùng cao. Đồng 
thời, huyện đã đầu tư từ ngân sách huyện cho 
vùng cao để mua giống cây ăn quả hàng năm đạt 
từ 50 - 100 triệu đồng, không kể các nguồn vốn 
trợ giá, trợ cước của Nhà nước ưu đãi cho vùng 
cao và miền núi. 


3. Không ngừng nâng cao trình độ khoa học 
công nghệ cho ngươi dân (Hình 2.Phụ lục) 


Tổ chức phong phú các hình thức chuyển giao 
kỹ thuật sản xuất, từng bước phổ cập những kiến 
thức cơ bản cho người làm vườn từ khâu chọn 
giống đến kỹ thuật trồng và chăm sóc các loại cây 
ăn quả. Huyện đã tập trung giải quyết tốt các vấn 
đâ chính sau: 

Tranh thú và tạo điều kiện tiếp nhận các dự án 
hợp tác quốc tế và dự án trong nước của các cơ 
quan khoa học, đã góp phần đáng kể trong việc đa 
dạng hoá giống vải với thời gian thu hoạch khác 
nhau, từ vải chua đến vải lai Thanh Hà. vải Úc, vải 
Thái Lan, vải Trung Quốc... Kết quả đã đem lại 


32 


một thành tựu quan trọng là kéo dài được thời gian 
thu hoạch trước đây chỉ có 25 - 30 ngày, nay đã 
kéo dài được khoảng 60 ngày và khả năng sẽ tiếp 
tục kéo dài thêm thời gian thu hoạch. 


Để tăng cường các biện pháp chuyển giao kỹ 
thuật đến hộ và người sản xuất, Huyện đã chỉ đạo 
kết hợp chặt chẽ giữa việc sử dụng có hiệu quả 
nguồn vốn hỗ trợ của các dự ấn nước ngoài (như 
chương trình FARM, dự án Phát triển rừng đầu 
nguồn của Tổ chức CARE,....) với các dự án sử 
dụng vốn của ngân sách Nhà nước (như chương 
trình tín dụng đâu tư chăm sóc Cây ăn quả, sử 
dụng phân bón, thuốc bảo VỆ thực vật, chương 
trình IPM, ...) để phát triển qui mô và chất lượng 
ứng dụng kỹ thuật. Cách làm đó đã tạo ra nguồn 
lực tổng hợp to lớn và rất quan trọng trong việc 
chuyển giao kiến thức sản xuất cây ăn quả, từ kỹ 
thuật nhân giống, thâm canh, sơ chế đến tiêu thụ 
sản phẩm. Hàng năm, đã tổ chức được hàng trăm 
lớp huấn luyện kỹ thuật cho hàng ngàn hộ nông 
dân từ vùng thấp đến vùng cao của các tổ chức 
nông dân, phụ nữ, thanh niên, cựu chiến binh, 
khuyến nông khuyến lâm, v.v... Chính vì vậy đã 
nâng cao được kiến thức về sản xuất kinh doanh 
nông - lâm kết hợp, nhất là trồng và chăm sóc các 
loại cây ăn quả đạt kết quả tốt. 


Trước những đòi hỏi ngày càng cao của thị 
trường về chất lượng, mẫu mã sản phẩm quả, về 
phòng trừ sâu bệnh cho cây ăn quả nói chung và 
cây vải thiểu nói riêng càng phải được quan tâm. 
Huyện đã mời nhiều cơ quan khoa học của Trung 
ương và Tỉnh, nhất là các cơ quan chuyên ngành 
của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các 
nhà khoa học đầu ngành kể cả trong nước và nước 
ngoài để giúp huyện tìm các giải pháp thâm canh, 
phòng trừ sâu bệnh cho cây vải thiêu. Đến nay, đã 
thu được nhiều kết quả rất đáng khích lệ. 


4. Tổ chức nhiều hình thức hỗ trợ, giúp nhau 
cùng phát triển sản xuất 


Một phương thức có tổ chức chỉ đạo quan 
trọng nhất của huyện là phân công các xã vùng 
thấp kết nghĩa và đỡ đầu các xã vùng cao, vận 
động nhân dân vùng thấp ủng hộ nhân dân vùng 
cao về cây giống. Đồng thời, tổ chức khuyến nông 
đưới nhiều hình thức khác nhau nhằm không 
ngừng nâng cao năng lực kỹ thuật sản xuất. Một 
số hình thức chính đến nay đã trở thành truyền 
thống của nhân dân trong huyện, đó là : 


- Tố chức kết nghĩa đỡ đầu: Bằng hình thức 
này, cây giống đã được chở đến tận địa điểm kết 
nghĩa để bàn giao, hướng dẫn kỹ thuật trồng và 


34 


chăm sóc. Tổ chức đón cán bộ và nhân đân vùng 
cao về vùng thấp tham quan học tập, trao đổi kinh 
nghiệm về kỹ thuật trồng và chăm sóc Cây ăn quả. 
Cách làm này đã góp phần thay đổi cơ bản vẻ 
nhận thức, trình độ sản xuất vốn lạc hậu, bảo thủ 
của đồng bào vùng cao, hình hành cách làm ăn 
mới theo hướng sản xuất hàng hoá. Hiện nay ở 
vùng cao nhà nào cũng có vườn quả đã và đang 
cho thu hoạch, mức thu nhập hàng năm của nông 
hộ đạt từ 5 đến 20 triệu đồng. 


- Tổ chức hội thi hoa quả: Hàng năm, với hình 
thức hội thi hoa do huyện đứng ra tổ chức, tạo 
điều kiện các gia đình trồng vườn mang các loại 
sản phẩm hoa quả, như vải thiêu, nhãn, xoài, cam, 
chanh, quýt, chuối, đứa, ổi, v.v... tham 81a CuỘc 
thị. Qua đó, đã tạo cơ hội cho nông dân trao đổi 
và học tập kinh nghiệm sản xuất, thể hiện những 
nhu cầu bức xúc trong thực tiễn sản xuất đối với 
các nhà soạn thảo chính sách, xây dựng kế hoạch 
và các nhà tiêu thụ và ngược lại. Điều đó đã thúc 
đẩy việc thâm canh tăng năng suất, thâm canh để 
cho quả to, màu sắc mẫu mã đẹp, cùi ruột thơm 
ngon, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng sản 
phẩm hoa quả Lục Ngạn, đáp ứng sự cạnh tranh 
trong cơ chế thị trường. 


35 


- Tổ chức câu lạc bộ người làm vườn giỏi 
Những người làm vườn giỏi có thu nhập từ trên 50 
triệu đồng trở lên huyện thành lập ” Cáu lạc bộ 
những người làm vườn giỏi, có thu nhập cao , 
Hoạt động của Hội đã tạo cơ hội trao đổi, học tập 
lẫn nhau để làm giàu, đã giàu rồi để giàu thêm. 


5, Coi trọng khâu bảo quản chế biến và tìm 
kiếm thị trường tiêu thụ 


Cùng với sự phát triển của sản xuất, công tác 
bảo quản chế biến được đặt ra như một nhu cầu tất 
yếu và chính nó là nền tảng khởi đầu của sự 
nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp 
nông thôn. Hiện tại, trong huyện đã có 2 đơn vị 
chuyên doanh các hoạt động này, bao gồm Công 
ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Lục Ngạn và XN 
Cơ khí Lục Ngạn. Với 2 dây chuyền công nghệ 
chế biến hoa quả đã và đang hoạt động, hàng năm 
đã chế biến được hàng trăm tấn sản phẩm đồ hộp 
sản xuất từ nguyên liệu vải thiểu, dứa và đưa 
chuột, làm rượu vang vải thiểu, vang đứa, v.v... 
Đến nay, một số HTX và doanh nghiệp tư nhân đã 
đầu tư sản xuất vang vải thiểu có chất lượng khá 
hợp khẩu vị người tiêu dùng, làm vải thiểu sấy khô 
đóng hộp với hình thức mẫu mã đẹp, đã được thị 
trường chấp nhận. 


36 


Ngoài ra, nhân dân trong huyện và ngoài 
huyện đã đầu tư vốn, kỹ thuật xây dựng 1500 lò 
thủ công để sấy vải, nhãn có kết quả tốt. Năm 
1999, đã sấy khô được khối lượng vào khoảng 
2.000 tấn vải thiểu khô. 


Để giúp nhân dân tiêu thụ vải thiểu thuận lợi, 
từ năm 1994 đến nay, hàng năm ngân sách của 
Huyện đã chi từ 30 đến 40 triệu đồng đầu tư cho 
thông tin quảng cáo trên Đài phát thanh và truyền 
hình Trung ương và trên các báo chí truyền thông. 
Đồng thời, giáo dục nhân dân giữ gìn trật tự thị 
trường, nhằm tạo môi trường tin cậy và những 
điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà tiêu thụ đến 
mua vải, sấy vải và các địch vụ khác liên quan đến 
tiêu thụ sản phẩm vải. Nhờ thế, Lục Ngạn đã thật 
sự trở thành trung tâm thị trường tiêu thụ vải thông 
thoáng, yên tâm đối với mọi thành phần khách 
hàng, kể cả trong và ngoài nước. 


V. HIỆU QUÁ KINH TẾ XÃ HỘI CỦA CÂY 
VẢI THIỀU 


1. Về kinh tế 


Phát triển mạnh cây vải thiểu là bước đột phá 
quan trọng, đã thúc đẩy kinh tế xã hội của huyện 
phát triển một cách toàn diện trong lĩnh vực nông 


¬^- 


nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch 
vụ. Giúp cho nền kinh tế của huyện tăng trưởng 
với tốc độ cao. 


Phong trào phát triển cây ăn quả đã đẩy rất 
nhanh tốc độ giao đất khoán rừng đến hộ ở Lục 
Ngạn. Tạo khả năng khai thác đất trống, đổi núi 
trọc, biến vùng đất vốn bạc màu, cẩn cỗi, sỏi đá 
không phục vụ lợi ích của con người, nay đã cho 
ra sản phẩm hoa quả đặc sản có giá trị kinh tế cao. 
Đến nay, huyện đã giao được 25.000 ha đất lâm 
nghiệp đến hộ, hầu hết các hộ đều có đất làm vườn 
và có thu nhập từ vườn cây ăn quả, từ kinh tế vườn 
đồi. 

Tuy diện tích vườn đồi và trang trại ở Lục 
Ngạn không lớn, số hộ có diện tích từ I- 5 ha là 
1.488 hộ, trên 5 ha là 34 hộ, còn lại là dưới 1 ha/ Ì 
hộ. Bình quân chung toàn huyện điện tích trồng 
cây ăn quả của mỗi hộ xấp xỉ 1 ha, tạo ra sự công 
bằng xã hội, ai cũng có đất để SXKD trồng cây ăn 
quả, ai cũng có việc làm và đều có thu nhập từ 
kinh tế vườn. Thu nhập trên ! đơn vị diện tích tăng 
lên. Trước đây trồng cây công nghiệp ngắn ngày, 
cây màu lương thực hoặc các cây trồng khác, thu 
nhập chỉ đạt 3 - 4 triệu / ha/ năm. Nay trồng vải 
thiểu thu nhập có thể đạt từ 20 đến 30 triệu đồng/ 
ha/ năm. 


38 


Bằng phát triển kinh tế vườn đồi, huyện Lục 
Ngạn không chỉ đang giải quyết tốt chương trình 
xoá đói giảm nghèo, mà còn đưa một bộ phận 
không nhỏ nông dân vươn lên giàu có. Nếu trong 
các năm 1986 - 1990, toàn huyện chưa có hộ nào 
thu nhập 10 triệu đồng từ kinh tế vườn đồi, thì nay 
đã có hàng trăm hộ có thu nhập từ 100 triệu đồng 
trở lên, hàng ngàn hộ có thu nhập từ 20 - 90 triệu 
đồng. 


Nhờ đó, huyện đã hoàn thành xuất sắc các 
nghĩa vụ đối với Nhà nước, huy động có hiệu quả 
sự đóng góp của nhân dân để xây dựng cơ sở kết 
cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn, như: điện, 
đường giao thông, thuỷ lợi, trường học, bệnh xá, 
v.v... Đời sống về vật chất và văn hoá của nhân 
dân được cải thiện và nâng cao một bước đáng kể. 
Nông thôn miền núi đang được đổi thay, nhiều 
nhà xây kiên cố, cao tầng to đẹp mọc lên trên các 
vườn vải, việc mua sắm các phương tiện, đồ dùng 
đắt tiền như: ô tô, xe máy, tỉ vi, tủ lạnh, máy giặt... 
trong các nông hộ tăng rất nhanh. Tình hình xã 
hội ổn định, không khí nông thôn hoà thuận và 
đoàn kết. Đó là những tiền đề vật chất và xã hội 
quan trọng để huyện tiếp tục phát triển tốt hơn và 
bền vững cho những năm sau và vững vàng bước 
vào thế kỷ 21. 


39 


2. Về xã hội 


Chương trình phát triển kinh tế vườn đổi đã 
gắn với chương trình quốc gia về tạo việc làm tại 
chỗ và xoá đói giảm nghèo. Với 13.000 ha cây ăn 
quả các loại, bình quân mỗi hecta cây ăn quả Ở 
Lục Ngạn tạo được việc làm ổn định cho ít nhất là 
2 lao động chính mỗi năm, hàng năm huyện đã tạo 
việc làm ồn định cho 26.000 lao động tại chỗ. 


Không những thế, hàng năm Lục Ngạn còn 
thu hút và giải quyết cho hàng ngàn lao động, 
hàng vạn ngày công của bà con từ các tỉnh đồng 
bằng lên làm thuê cho các gia đình có trang trại. 
Điều này vượt ra ngoài các giá trị kinh tế, rõ ràng 
nó còn bao hàm các giá trị đạo đức xã hội rất to 
lớn. Nhờ có việc làm ổn định mà tốc độ xoá đói 
giảm nghèo trên địa bàn huyện đạt kết quả cao. Tỷ 
lệ hộ đói nghèo giảm từ 65,5% năm 1982 xuống 
dưới 10% năm 2000 (theo tiêu chuẩn mới 17% ). 


Chương trình phát triển cây ăn quả và kinh tế 
vườn đồi còn là động lực giúp đồng bào các dân 
tộc Ít người ở vùng cao, vùng sâu vùng xa phát 
triển kinh tế, cải thiện đời sống, từng bước nâng 
cao đân trí, thực hiện xoá đói giảm nghèo bằng 
chính những điều kiện nội lực của mình. 


Năm 1994 huyện đã phát động đưa cây vải lên 
trồng ở vùng cao với phương châm” Agẳn sách 


40 


lng hộ vùng cao, đẳng viên, cán bộ CNVC_ ứng 
hộ vùng cao". Đến nay, đã có trên 999 số hộ ở 12 
xã vùng cao có vườn với tổng diện tích hơn 3.000 
ha cây ăn quả các loại. Hiện nay, các vườn bắt đầu 
cho thu hoạch từ 3 triệu đồng đến 20 triệu đông/ 
hộ, cá biệt có hộ đã đạt trên 100 triệu đồng. Đó là 
hướng đi tốt nhất, bên vững nhất có thể đưa đồng 
bào các dân tộc vùng cao của huyện Lục Ngạn 
Vượt qua khó khăn về kinh tế mà bao đời nay chưa 
giải quyết được. 


3. Về môi trường sinh thái 


Phong trào phát triển kinh tế vườn đồi, đặc 
biệt là cây ăn quả đã gắn với mục tiêu chiến lược 
của Nhà nước về phủ xanh đất trống đồi núi trọc 
và chương trình trồng 5 triệu ha rừng. Các loại cây 
vải, nhãn, không chỉ là Cây ăn quả có giá trị kinh 
tế caò mà còn có tác dụng phòng hộ và cải tạo môi 
trường sinh thái. Việc phát triển cây ăn quả cùng 
với trồng rừng và bảo vệ rừng, nên độ che phủ 
trong huyện đã tăng từ 16,8% năm 1982 lên 
38,4% năm 2000. Từ phát triển kinh tế vườn rừng, 
trang trại trồng cây ăn quả, đến nay Lục N gạn đã 
trở thành một vùng quê trù phú, không khí trong 
lành, xanh tươi mát mẻ, được du khách mọi miền 
đất nước đên thăm quan. Lục Ngạn đã và đang trở 


41 


thành vùng du lịch sinh thái hấp dẫn đối với du 
khách. 


VI. MẤY KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN CÂY 
VẢI THIẾU 


Nhìn lại suốt chặng đường của quá trình phát 
triển sản xuất nông nghiệp trong huyện các năm 
qua, từ thực tiễn sản xuất và công tác lãnh đạo sản 
xuất, những kinh nghiệm được đúc kết và có thể 
coi đó là những bài học cho chặng đường phát 
triển trong thời kỳ mới. Đó là: 


1- Coi trọng công tác chỉ đạo điểm, xây dựng 
và nhân điển hình tiên tiến trong tất cả các khâu 
của qúa trình sản xuất cây ăn quả, từ khâu giao 
đất, tổ chức sản xuất, chọn giống, ứng dụng khoa 
học kỹ thuật thâm canh, chế biến và tiêu thụ. 


2- Phát huy nội lực, kết hợp với sự giúp đỡ hỗ 
trợ của Nhà nước, của các tổ chức tín dụng, tranh 
thủ các dự án trong nước và quốc tế để đầu tư phát 
triển cây ăn quả. 


3- Gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ sản 
phẩm trong từng đơn vị chủ thể của nông nghiệp, 
như HTX, chủ trang trại, hộ nông dân, v.v... 

4- Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trong 
việc tổ chức thị trường, cung cấp thông tin cho 


42 


người sản xuất, kinh doanh và hỗ trợ tích cực cho 
nông dân tiêu thụ sản phẩm. Chính quyền các cấp 
phải làm tốt vai trò "Bè đỡ " cho các chủ (rang trại 
và hộ nông dân trong việc phát triển cây ăn quả. 


5- Phát động phong trào thi đua, tổ chức các 
diễn đàn kinh tế kỹ thuật thích hợp để các hộ nông 
dân có điều kiện gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm sản 
xuất kinh doanh. Các hoạt động đó có thể tổ chức 
đưới nhiều hình thức, như: tổ chức các hội thi hoa 
quả, tham quan học tập, thành lập câu lạc bộ 
người làm vườn giỏi, câu lạc bộ 50 triệu, câu lạc 
bộ 100 triệu, v.v... 


43 


Phần hai 


KỸ THUẬT TRỒNG TRỌT ĐỐI VỚI CÂY 
VẢIỞ VÙNG ĐÂT ĐÔI DỐC LỤC NGẠN 


IL. CÁC GIỐNG VẢI TRÔNG Ở LỤC NGẠN 


Trước những năm 1990 nhân dân Lục Ngạn 
chưa hiểu biết đầy đủ về kỹ thuật chọn giống, 
nhân giống và kỹ thuật trồng trọt đối với cây vải. 
Nhưng hiện nay ở Lục Ngạn đã xác định được 3-4 
giống vải chính có năng suất, chất lượng cao và có 
tính rải vụ thu hoạch trong tổng số khoảng 24 
giống vải có mặt trên đất Lục Ngạn. 


1. Giống vải lai chua 


Là giống có nguồn gốc từ Thanh Hà (Hải 
Dương) có mặt sớm trên đất Lục Ngạn, là giống 
chín sớm sau giống tu hú (chín từ ngày 5/5 - 25/5 
hàng năm). Quả hình trái tim, khi chín có màu 
màu đỏ tươi và phần cuối quả mau xanh. Quả 1o 
trung bình 30-35 quả/kg, khi chín vỏ quả mông. 


Quả còn xanh có vị chua, nhưng khi quả chín 
thì ngọt hơi chua. Hạt quả to, tỷ lệ cùi từ 50-55%. 


A4 


Lá to xanh đậm, cây sinh trưởng khoẻ, chống chịu 
sâu bệnh tốt. Thân cây vặn dãnh múi khế, cây 
phân cành thưa. Chùm hoa thưa, dài và khoẻ. Lá 
non và chùm hoa từ cuống đến nụ hoa và quả có 
phủ một lớp lông màu nâu sẫm. Cây ra hoa ít phụ 
thuộc vào thời tiết lạnh. Tỷ lệ đậu hoa ít hơn vải 
chính vụ. Năng suất thấp, thường chỉ bằng khoảng 
2/3 so với năng suất của giống chính vụ. 


2. Giống vải U Hồng (xã Tân Mộc, huyện Lục 
Ngạn) 


Cũng là giống có nguồn gốc từ Thanh Hà - 
Hải Dương. Đây là giống chín sớm, cùng thời gian 
VỚI giống vải chua. Thời gian thu hoạch quả 
thường từ ngày 5/5 đến 10/6 hàng năm. Quả hình 
trái tim, cuống quả sâu, vai quả nhô cao nên khi 
bổ theo chiều dọc quả thì mép trên có hình chữ U 
(nên có tên gọi là giống U Hồng). 

Giống vải U Hồng có đặc điểm cây phát triển 
Ít cành tăm hương, cành thưa. Lá to, đài và có màu 
xanh sáng. Cây sinh trưởng mạnh. Cuống hoa dài, 
bông thưa, từ cuống hoa đến nụ hoa phủ lớp lông 
mầu nâu. 


Quả đóng thưa và khoe quả. Thuộc nhóm 
giống có quả to trung bình, khối lượng 30-35 quả 
(kg. Khi chín vỏ quả mỏng, vai quả có màu hồng 


4^ 


đỏ tươi, phần cuối quả màu vàng hoặc xanh sáng. 
Quả khi còn xanh hơi chua, khi chín quả ngọt vừa. 
Tỷ lệ cùi ăn được chiếm từ 55-60%. Hạt quả nhỏ 
hơn vải lai chua. Năng suất cùng độ tuổi trung 
bình thường bằng 2/3 so với giống vải chính vụ, 
năng suất khá ổn định và ít chịu ảnh hưởng của 
thời tiết lạnh. 


3. Giống vải lai Thanh Hà 


Cũng là giống vải có nguồn gốc từ Thanh Hà 
(Hải Dương). Đây là giống vải thuộc nhóm giống 
chín hơi sớm. Cây mọc mạnh, ít cành tăm và thân 
cành hơi vặn. Lá màu xanh đậm, thuôn dài nhỏ 
hơi vặn. Từ cuống hoa đến nụ hoa có phủ lớp lông 
màu xanh sáng. Hoa cái màu trắng, quả chín vào 
trung tuần tháng 6, sớm hơn vải chính vụ và sau 
vải U Hồng chút ít. 

Quả to tròn, khối lượng quả trung bình 35-40 
quả/kg. Tỷ lệ cùi ăn được từ 60-65%. Khi chín ăn 
vị chua ngọt, sau khi ăn có vị hơi chát. Khi chín 
quả có màu đỏ tươi đều, vỏ quả dầy, gai quả to và 
h. Thời gian bảo quản quả tươi có thể kéo đài hơn 
so với giống khác từ 1-2 ngày. Năng suất khá, 
bằng 2/3 năng suất của giống vai chính vụ có cùng 
độ tuổi. 


46 


4. Giống vải Thanh Hà 


Là giống vải chính vụ, được trồng chủ yếu ở 
Lục Ngạn hiện nay, chiếm khoảng 90% diện tích 
trồng vải. Cây sinh trưởng bình thường, lá nhỏ 
trung bình, màu xanh sáng. Thân ra nhiều cành và 
nhiều cành tăm hương. Chùm hoa có màu xanh 
nhạt, hoa màu vàng trắng, chùm hoa dầy và có 
nhiều hoa. 


Quả chín màu đỏ tươi, vỏ quả mỏng, hạt nhỏ. 
Cùi quả dầy, tỷ lệ cùi vào khoảng 68-70%. Khối 
lượng quả đạt từ 40-50 quả /kg. Quả có vị ngọt 
đượm và thơm. Là giống cho năng suất cao nhất 
trong số các giống vải hiện đang trồng tại Lục 
Ngạn. Khả năng ra hoa, kết quả và năng suất của 
giống này chịu tác động khá mạnh của thời gian 
có nhiệt độ thấp trong muà đông. 


Ngoài ra, trong sản xuất bắt đầu phát triển một 
số giống vải mới song còn rất lác đác. Chủ yếu 
mang tính chất thăm dò thử nghiệm. Gồm các 
giống mới được du nhập từ các nước như 
Australia, Trung Quốc, Thái Lan. 


Ngoài ra, trong sản xuất bắt đầu phát triển một 
SỐ giống vải mới, song còn rất lác đác. Chủ yếu 
mang tính chất thăm dò thử nghiệm. Bao gồm các 
giống mới du nhập từ các nước như Australia. 
Trung Quốc và Thái Lan. 


47 


II KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG VẢI 


1. Nhân giống bằng phương pháp chiết cành 
(Hình 3- Phụ lục) 


a) Tiêu chuẩn cây để nhân giống: 


Trước những 1990, người dân chưa có kinh 
nghiệm nhân giống vải. Việc nhân giống bằng kỹ 
thuật chiết cành là chủ yếu để có nhanh lượng cây 
giống đáp ứng nhu cầu mở rộng diện tích. Nhiều 
trường hợp đã chiết tận dụng những cành la, cành 
khuất trong tán để làm cây giống. Vì vậy, chất 
lượng cây giống thấp, ảnh hưởng đáng kể đến 
năng suất và chất lượng quả thu hoạch sau này. 

Những năm gần đây, chất lượng cây giống 
đem trồng đã được quan tâm và kỹ thuật ghép bắt 
đầu được áp dụng. Nhìn chung, cây được chọn để 
nhân giống (để chiết cành hoặc lấy cành ghép) 
phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau đây: 

I- Tuổi cây định khai thác cành chiết hoặc 
ghép phải từ 7-15 tuổi. 

2- Cây khoẻ mạnh, không sâu bệnh. 

3- Quả to đều và ngon. Cây cho năng suất cao 
ổn định. 

4- Cành được chọn để chiết hoặc làm thực liệu 
ghép phải là những cành bánh tẻ, nằm ngoài tán. 


48 


5- Đường kính cành từ 1,5-2 em. 
b) Thời vụ chiết cành: 


Vụ xuân hè tiến hành chiết cành trong tháng 4 
và trồng trong tháng 8, tháng 9. Thời gian chiết 
kéo dài khoảng 90 - 105 ngày. Vụ thu đông, chiết 
cành vào đầu tháng 10 hàng năm và trồng vào 
năm sau. 


Tuy nhiên cần chú ý chiết cành vụ này phải 
đảm bảo độ ấm bầu đất cao hơn vụ xuân hè, vì 
trong vụ đông thời tiết khô. Nên phải bọc túi nilon 
kín để tránh bay hơi nước trong bầu. Sau khi hạ 
bầu, các cành giống cần phải tiến hành qua công 
đoạn qua giâm cành trong thời gian từ 7 - 10 ngày 
trước khi đem trồng băng bùn trộn lẫn rơm. 


©) Cách chiết cành: 


+ Chọn cành chiết: Chọn cành ở vị trí khoảng 
giữa tán cây. Cành có 2 -3 trạc tán, phát triển tốt, 
sạch sâu bệnh. Tiến hành khoanh cành và loại bỏ 
phần vỏ cành, vị trí khoanh từ trạc tán vào khoảng 
60 - 80 cm, miệng khoanh dài 1,5cm - 2cm. Sau 
đó, tiến hành cạo sạch vết khoanh bảng cách 
dùng dao hoặc kìm kẹp xoay cạo sạch vết khoanh, 
rồi bó. 

+ Nguyên liệu bó bầu: Gôm rơm băm nhỏ Ï - 
1,5cm, chọn đất thịt nhẹ hoặc có thể lấy ngay ở 


49 


dưới tán cây. Trộn rơm băm nhỏ và đất theo ty lệ 
1/3 (1 phần rơm và 3 phần đất. Đất và rơm trộn 
đều, cho nước đủ ẩm, nắm thành từng nắm bảng 
nắm tay to. Để thử xem nguyên liệu bó bầu đạt 
hay không bằng cách để nắm đất bó bầu cao Im, 
thả cho rơi tự do xuống đất, nếu nắm đất vỡ ra là 
vừa, nếu nắm đất không vỡ thì đất quá ướt sẽ dễ 
gây thối bầu. 

+ Cách bó bầu: Bửa đôi bầu đất rồi chụp trùm 
lên vị trí vết khoanh, tay trái đỡ bầu, tay phải dùng 
giấy nilon (PE) quấn kín lên bầu, mép tÚi quay 
xuống phía dưới. Dùng lạt mềm buộc chặt hai đầu 
để giữ bầu. Khi bầu chiết đã có rẻ dài phân cấp 3, 
rẻ chuyển màu xanh nâu thì hạ bầu được. Khi hạ 
bầu cần phải phạt hoặc tuốt hết lá trên cành và 
chuyển về nơi râm, mát để tiếp tục giâm cành 
trước khi đem trồng. 


+ Cách giâm cành chiết: Tiến hành giảm bảng 
cách dùng rơm dài nhào trộn với bùn lỏng, bọc 
thành một lớp áo bên ngoài bầu đã cởi túi nilon. 
Dùng một lạt buộc cố định chéo bầu và một lạt 
buộc ngang bầu, rồi xếp vào nơi có tán che râm 
mát, kín gió. Tiến hành tưới phun ẩm thường 
xuyên, mỗi ngày 2 lần vào buổi sáng và chiều. Sau 
7 - 10 ngày, khi các lá gốc trút rụng, các rễ mới 
hình thành thì đem trồng. 


30 


2. Kỹ thuật nhân giống vải bằng kỹ thuật ghép 
(Hình 4, 5 và 6 - Phụ lục) 


Nhân giống bảng kỹ thuật ghép được áp dụng 
phổ biến hiện nay, vì sau khi trồng cây có bộ rễ 
phát triển tốt, khả năng chống chịu và thích ứng 
với điều kiện sống tốt hơn. Đồng thời, nó cho 
phép tiết kiệm thực liệu nhân giống nhất là khi cần 
nhân nhanh một giống quí khi đã được xác định. 
Có một số kỹ thuật ghép khác nhau, song đối với 
cây vải thì ghép áp và ghép nêm cho hiệu quả tốt 
hơn. Việc nhân giống bằng kỹ thuật ghép đòi hỏi 
một số khâu chính như sau: 


+ Nhân cây gốc ghép: Nên dùng hạt của các 
giống hiện có ở địa phương, có khả năng sinh 
trưởng khoẻ, thích nghi cao với điều kiện đất đai 
khí hậu nơi trồng. Chọn những hạt chắc, rửa sạch 
rồi đem gieo ngay là tốt nhất. Có thể gieo hạt trực 
tiếp vào các túi bầu đã được chuẩn bị sắn hoặc 
Øieo ươm trong vườn ươm cây gốc ghép. Nếu gieo 
theo phương thức vườn ươm thì nên chọn nền đất 
tốt, thoát nước và gieo với mật độ 100 - 150 hạt/ 
mˆ, nên gieo thành luống để dễ chăm sóc và thuận 
tiện khi ghép. Khi cây có đường kính gốc từ I - 
1,5 cm thì tiến hành ghép. 


+ Chọn cành ghép: Các cây để lấy cành ghép 
phải là cây ưu tú, biết rõ lai lịch giống và đã cho 
quả, có năng suất cao phẩm chất tốt. Các cành 
ghép cần lựa chọn những cành sung sức và không 
bị sâu bệnh. 


+ Thời vụ ghép: Trong vụ xuân từ tháng 2 đến 
tháng 4 và vụ thu từ thắng § đến tháng 10. Cây 
phép cần được chăm sóc tốt và sau khoảng Ì năm 
thì đem trồng. 


Kỹ thuật ghép có thể áp dụng để thay mới 
giống vải có năng suất, chất lượng tốt hơn, đáp 
ứng yêu cầu của từng loại thị trường. Hoặc cần 
phát triển nhanh giống mới trên có sở các cây có 
sẵn trong vườn mà không cần trồng mới. Biện 
pháp này được thực hiện dân cho từng phần của 
cây hoặc từng cây. Sau vài năm sẽ hoàn thành việc 
thay giống vải mới. Bằng cách sau khi thu hoạch 
quả, tiến hành đốn cây và tạo điều kiện cây phát 
triển cành để ghép. Sau khi đã ghép giống vải mới, 
cần thường xuyên cắt bỏ những cành của cây gốc. 


II. KỸ THUẬT TRỒNG VẢI 
1. Thời vụ trồng. 
Thời gian trồng vải ở Lục Ngạn tốt nhất vào 2 


thời vụ chính là vụ xuân và vụ thu. Vụ xuân vào 


]#2 


tháng 2 - 3, khi có mưa xuân, đất đủ ẩm thì tiến 
hành trồng. Vụ thu trồng cuối tháng 8 và trong 
tháng 9. Như vậy thì tỷ lệ cây sống sẽ đạt cao. 

2. Khoảng cách và mật độ trồng 


Khoảng cách trồng thường 5x5m hoặc 6x6m 
trồng 280-350 cây/ha, đất bằng trồng theo hàng 
hình nanh sấu để tận dụng ánh sáng cho tán cây. 
Trên đất đổi trồng theo băng hoặc đường đồng 
mức, giữa các băng có cây chống xói mòn bằng 
cây dứa quả hoặc cây phân xanh (cốt khí, điền 
thanh, cỏ chống xói mòn). 


3. Kinh nghiệm chọn đất và kỹ thuật trồng 
(Hình 7- Phụ lục) 


+ Trên đất thịt nhẹ, cát pha: Đặc điểm loại 
đất này là hút và thấm nước nhanh, nắng mau khô 
và mưa mau úng. Trồng vải trên loại đất này cần 
chú ý đào hố to và sâu. Sau đó lấp đất trộn phân 
hữu cơ đầy trở lại. Đặt bầu cây ngang với nền đất 
cũ, ụ trồng hơi nhô lên. Giữa 2-3 hàng vải cần có 
1 rãnh thoát nước để tiêu thoát nước trong vườn 
trong mùa mưa. 


+ Trên đất feralít (vàng đỏ): Do loại đất này 
có đặc điểm ngấm và thoát nước nhanh trên bẻ 
mặt, tạo lớp sỏi thành lớp vấy, nước ít thấm theo 


““‡ 


chiều sâu, sau khi mưa nước chủ yếu chảy trên bề 
mặt nên bị rửa trôi mạnh. Đây là đất rất thích hợp 
cho trồng vải. Khi trồng trên loại đất này chú ý 
đào hố to và sâu, đặt bầu thấp hơn mặt bằng 
khoảng 7-10cm. Vườn cần tạo đường đồng mức, 
dọc mép đường đồng mức nên trồng hàng băng 
đứa ăn quả, trên vườn cần trồng cây phân xanh, Ở 
phía ngoài theo hình chiếu tấn cây cần giữ thảm 
cỏ. Lưu ý ở phía dưới các mép đồng mức cần đào 
các rãnh nhằm mục đích cắt nước ngầm đồn từ 
đỉnh đồi, từ băng trên xuống băng dưới. 


1V. KỸ THUẬT CHĂM SÓC VƯỜN VẢI 
1. Vườn mới trồng (thời kỳ kiến thiết cơ bản) 


Cần được làm sạch cỏ xung quanh tán gốc, 
đồng thời xới xáo quanh gốc, kết hợp trồng cây họ 
đậu (điển thanh, cốt khí, đậu tương) hoặc có 
chống xói mòn. Có thể trồng xen dứa quả hoặc 
xoài. Phương pháp trồng xen vừa tận thu hoa quả 
phụ khi cây trồng chính chưa cho thu hoạch, vừa 
tác dụng tăng độ che phủ đất, chống xói mòn rửa 
trôi làm suy thoái đất khi cây vải chưa khép tán. 
Có thể trồng tận thu trong thời gian từ 3 đến 4 
năm đầu. 


- Bón phán: Trong thời kỳ kiến thiết cơ bản 
(chưa cho thu hoạch), chế độ bón phân hàng năm 
cho mỗi cây như sau: 

+ Phân chuồng 5Š - 10kg 

+ Phân đạm urea 0,2- 0,4kg 

+ Phân lân Super 0,5- 1,0 kg 

+ Phân ka li 0,2- 0,5kg 

* Số lần bón: Chia làm nhiều lần bón trong 
năm (3 - 4 lần) sau môi đợt lộc hoàn chỉnh. Những 
cây xanh tốt cần giảm lượng phân, số lần bón, 
tránh cây sinh trưởng quá mạnh, vống lướt. 

* Cách bón: Đào rãnh xung quanh theo hình 
chiếu tán, độ sâu rãnh khoảng 20cm, rộng 30cm, 
rải đều phân vào rãnh và lấp đất lại, hoặc rải đều 
phân trên mặt đất dưới tán rồi xới nhẹ và lấp một 
lớp đất mỏng, đồng thời tiến hành phủ một lớp 
rơm ra hoặc cây phân xanh. 

- Tưới nước: Trong điều kiện thời tiết khô hạn 
cần tưới nước cho cây, đặc biệt sau mỗi đợt bón 
phân nếu gặp khô hạn cần tưới ẩm để giúp cho 
phân tán nhanh, giúp cây sử dụng phân bón có 
hiệu quả hơn. Khi các đợt lộc hình thành gặp thời 
tiết khô hạn cũng cần tưới ẩm cho cây. 


BÀ) 


- Thoát nước: Vải là cây trồng chịu hạn rất tỐt 
nhưng khả năng chịu úng lại rất kém, nhất là đối 
với cây trồng bằng cành chiết vì chủ yếu là rẻ 
chùm và ăn nông. Trong điều kiện mùa mưa kéo 
dài, đất kém thoát nước gây ứ đọng hoặc mực 
nước ngầm dâng cao, rất rễ gây nên hiện tượng 
chết rũ với toàn bộ hệ thống rễ bị chết và CỔ rễ 
thối đen. Bộ rễ không còn khả năng hô hấp, trao 
đổi nước và đỉnh đưỡng. Kết quả làm cho cây chết 
đột ngội. 


* Biện pháp: Trên những vườn vải có địa hình 
đất bằng phẳng, kém thoát nước cẩn đào rãnh 
thoát nước. Cứ 2 - 3 hàng cây cần đào một rãnh 
thoát nước, rãnh sâu từ 30 đến 40 cm, để nước 
thoát nhanh sau khi mưa lớn và góp phân hạ thấp 
mực nước ngầm trong vườn. 


- Tỉa cành, tạo tán: Là biện pháp hết sức quan 
trọng đối với các loại cây ăn quả nói chúng và cây 


E 


vải nói riêng. Thường xuyên sau mỗi đợt lộc cần 
tỉa bớt cành khuất, cành tăm, cảnh vượt và những 
cành bị sâu bệnh phá hại. Việc tỉa cành tạo tán đối 
với cây trong giai đoạn kiến thiết cơ bản rất quan 
trọng, giúp cho cây phát triển cân đối và chắc 
khoẻ để tạo khả năng ra quả tốt sau này. Thường 
tạo tán theo hình mâm sôi hoặc bánh dày, có 
khoảng cách từ mặt đất tới tán cao khoảng 70 đến 


56 


80 cm. Ngoài ra, biện pháp tỉa cành tạo tán còn 
giúp hạn chế sâu bệnh trú ngụ, giảm tiêu hao dinh 
dưỡng và giúp cây sinh trưởng phát triển tốt hơn. 


2. Vườn cho quả (/hời kỳ kinh doanh) 


Từ khi vườn cây cho thu hoạch quả, việc chăm 
sóc cho cây bao gồm các khâu, như: đốn tỉa, bón 
phân, nước tưới, phòng trừ sâu bệnh, v.v...và đều 
phải tuân thủ theo một qui trình kỹ thuật chặt chẽ. 
Đặc biệt, trong vụ hè thu cần chăm sóc sớm để 
cây kết thúc đợt ra lộc thu chậm nhất vào cuối 
tháng 11, đầu tháng 12. Nếu muộn sẽ ảnh hưởng 
đến việc ra hoa, đậu quả, tuyệt đối không tiến 
hành bón phân và tưới nước vào thời gian từ tháng 
10 trở đi. Nếu tưới ẩm hoặc mưa ở thời kỳ này thì 
cây sẽ sinh trưởng dinh dưỡng (ra lộc), lấn át sinh 
trưởng sinh thực (ra hoa) vì vải là cây rất mẫn cảm 
với thời tiết, gianh giới giữa sinh trưởng dinh 
dưỡng và sinh trưởng sinh thực luôn đan xen, lấn 
át nhau. Do vậy, việc chăm sóc vườn cây cần chú 
ý những công việc sau: 

+ Tĩa cành tạo tán: (Hình 8a và 8b - Phụ lục) 


Sau vụ thu hoạch quả cây bị tàn tạ, cành bị 
sước, dập gấy do mang quả và quá trình thu hái 
'gây nên, vì vậy cần tiến hành cắt tỉa cành tăm, 
cành khuất, cành dập gẫy và các cành vượt. Mục 


57 


đích của công việc này là loại bỏ những cành bị 
hư, cành vô ích, để lại những cành hữu ích, giảm 
bớt thân cành, giúp cây chống gió bão. Đặc biệt, 
giúp cây sớm hồi phục sau thu hoạch, đồng thời 
giảm bớt trú ngụ sâu bệnh hại trong tán cây. 

+ Làm cỏ, bón phân: 


Tiến hành làm cỏ dưới gốc và tán cây tránh có 
đại cạnh tranh định dưỡng với cây, đồng thời tiến 
hành bón phân cho cây. Lượng phân cần bón được 
xác định bởi sản lượng quả vừa thu hoạch nhằm 
bù đắp lại lượng thiếu hụt đinh đưỡng trong đất. 
Bình quân cho một cây 1Ô năm tuổi trở lên và có 
sản lượng khoảng 100kg quả/cây/năm, thì lượng 
bón như sau: 


+ Phân chuồng: 20 - 30kg 

+ Đạm Urea: 0,8 - 1,2kg 

+ Phân Lân suppKT: 2-3,5kg 

+ Phân Kali sulphát 1.2 -1,5kg 

+ Hoặc phân chuồng + 10-12kg NPK có tỷ lệ 
5:7:6 hoặc NPK có tỷ lệ 5:10:3 

Số lần bón và phương pháp bón phân như sau: 

- Bón lần 1: 

+ Lượng bón: Sau thu hoạch quả cuối tháng 6 
và trong tháng 7 giai đoạn này là giai đoạn cây 


đang bị suy kiệt dinh dưỡng sau thờ kỳ mang quả. 
Vì vậy, cần bón đủ phân cho cây để bù đắp lượng 
dinh dưỡng trong đất do cây lấy đi để nuôi quả, 
thân và lá. Lượng phân cần bón lần này chiếm 2/3 
lượng phân bón cả năm (2/3 lượng phân cần bón 
nêu ở trên). 

+ Phương pháp bón: Đào dãnh xung quanh 
cách mép ngoài hình chiếu tán 20cm, rãnh rộng 
30cm và sâu 30cm. Rải đều lượng phân cần bón 
vào rãnh và lấp đất lại. Với những vườn cây đã 
khép tán thì bón phân rải đều trên bề mặt dưới tán 
cây rồi tiến hành xới nhẹ 1 lượt để trộn lẫn phân 
vào đất hoặc lấp I lớp đất màu mỏng. Với những 
cây xanh tốt, cây không cho quả, hoặc có phía tán 
không cho quả có thể không cần bón hoặc bón 
lượng phân ít hơn. 

- Bón lần 2: 

+ Lượng phân bón: Bón vào giai đoạn có nụ 
hoa (cuối tháng 1 hàng năm) với 1/2 lượng phân 
bón còn lại. 

+ Phương pháp bón: Có thể bón rải đều trên 
mặt đất đưới tán cây rồi lấp I lớp đất mỏng hoặc 
bón xong kết hợp tưới ẩm cho cây. Chú ý không 
bón phân và tưới nước cho những cây chưa phát 


39 


triển hoa rõ rệt, vì thời kỳ này nếu ẩm thời tiết ấm 
rất dễ làm cây biến đổi trạng thái phất triển hoa 
sang lộc. 

- Bón lần 3: 


+ Lượng bón: Vào khoảng tháng 4 khi hình 
thành quả non và cùi. Tiến hành bón hết lượng 
phân còn lại, có thể bón bổ sung thêm kali từ 0,2 - 
0,3kg/cây. 


+ Cách bón: Bón rải đều trên bề mặt dưới tán 
cây khi có mưa nhỏ hoặc sau bón kết hợp tưới ẩm. 
Chú ý với những cây không mang quả hoặc ít, cây 
xanh tốt thì không cần bón bổ sung. 

+ Tưới nước: 


Từ khi cây hình thành hoa đến khi thu hoạch, 
nếu thời tiết khô hạn, cần tưới ẩm cho cây thường 
xuyên. Nếu giai đoạn này thiếu nước làm cho hoa 
còi cọc, hoa và quả non đễ bị rụng. Chú ý khi tưới 
nước chỉ được tưới ẩm thường xuyên, không được 
tưới đẫm nước đột ngột gây nên hiện tượng rụng 
hoa, nứt quả non do sức trương hạt lớn hơn sức 
căng vỏ quả. Cần tưới rải làm nhiều lần. 


60 


V. KỸ THUẬT CHĂM SÓC, ĐIỀU TIẾT SINH 
TRƯỞNG CỦA CÂY THỜI KỲ TRƯỚC KHI 
HÌNH THÀNH HOA 


Do độ phì của đất, chế độ chăm sóc cây hàng 
năm không đồng đều trên vườn cây, thậm chí với 
từng cây và do ảnh hưởng của điều kiện ngoại 
cảnh thời tiết đến việc ra hoa, ra lộc rất khác nhau 
giữa các năm. Vì vậy, khi bước vào vụ đông hàng 
năm không tránh khỏi tình trạng cây, cành ra lộc 
đông (thường từ 20-30% số cây, cành ra lộc 
đông). Để khắc phục tình trạng trên cần có những 
biện pháp kỹ thuật tổng hợp để hạn chế thấp nhất 
tỷ lệ cây không ra hoa, đậu quả. 


Dưới đây xin trình bày một số biện pháp, có 
thể coi đó là những kinh nghiệm đã được rút ra từ 
thực tiễn, khi áp dụng các nguyên lý điều tiết sinh 
trưởng của cây đã có kết quả, nhằm hạn chế có 
hiệu quả hiện tượng ra quả cách năm trong nhiều 
năm qua ở vùng vải Lục Ngạn. 


I. Cuốc lật đất quanh tán (vào cuối tháng 11 
đâu tháng 12) 


Cuốc lật đất quanh tán rộng 40 - 50cm ở xung 


quanh phía ngoài hình chiếu tán, cuốc sâu 4 - 5cm 
vừa chạm đầu rễ. Việc cuốc lật đất vào vụ đông có 


6ï 


tác dụng làm ải đất quanh tán cây, làm giảm độ 
ẩm và khí độc trong đất, đồng thời làm tăng lượng 
ôxy cho quá trình hấp thu chất dinh dưỡng của 
cây. Đặc biệt có tác dụng làm hạn chế cây sinh 
trưởng dinh dưỡng của cây (ra lộc đông), tạo điều 
kiện thuận lợi cho quá trình phân hoá chồi hoa. 
2_ Tiến hành khoanh vỏ ở 2 độ tuổi khác nhau 
a) Đối với cây từ 6 năm tuổi trở lên: 
- Thời gian khoanh vỏ: 

+ Đối với các giống vải chín sớm: Từ 10/11 - 
25/11 hàng năm 

+ Đối với giống vải chính vụ: Từ 1/12 - 20/12 
hàng năm 

Trong thời gian trên, quan sát những cây, cành 
sinh trưởng phát triển tốt, mầu lá xanh đậm lại 
trùng với thời tiết ấm và ẩm. Dự báo cây hoặc 
cành đó có thể ra lộc đông hoặc cả hoa lẫn lộc thì 
cần tiến hành biện pháp kỹ thuật khoanh vỏ trên 
thâ:. cành. Mục đích của biện pháp kỹ thuật này là 
ngăn cản việc lưu chuyển dinh dưỡng và nước 
trong một thời gian nhất định (1,5 - 2 tháng). 
Trong thời gian này cây buộc phải tạm ngừng sinh 
trưởng dinh dưỡng để chuyển sang trạng thái sinh 


62 


lý sinh trưởng sinh thực, tức buộc cây chuyển sang 
giai đoạn phân hoá chồi hoa. 


- Cách khoanh vỏ: 


Dùng cưa mộc hoặc cưa sắt có lưỡi dày từ 1 - 
1,5 lí, khoanh một vòng tròn quanh thân cành theo 
đường khép kín hoặc theo vòng tròn xoáy trôn ốc 
cho vừa khép nối miệng khoanh. Độ sâu vết 
khoanh chỉ vừa hết phần vỏ, bắt đầu chạm gỗ. 
Khoanh toàn bộ những cành mẹ xanh tốt. Chú ý 
sau khi khoanh cần dùng cật tre hoặc dụng cụ 
khoanh vét sạch vết khoanh, đồng thời cắt đứt 
phần vỏ bị sót chưa khoanh hết. Khi khoanh mặt 
dao giữ vuông góc với thân cành, tránh gây lật 
hoặc làm giập nát vỏ ở miệng khoanh. Không tiến 
hành khoanh trên những cây, cành sinh trưởng 
kém hoặc các cây, cành vừa mới ra lộc hoàn 
chỉnh. 
b) Đối với cây dưới 6 năm tuổi đã cho thu hoạch. 
- Thời gian khoanh vỏ: 


- Nhóm giống chín sớm: từ I/12 - 15/12 hàng 


ñam. 


- Các giống vải chính vụ: từ 15/12 - 15/1 hàng 
năm. 


- Cách khoanh vỏ: 


Cách khoanh vỏ cũng giống như cách làm VỚI 
cây trên 6 năm tuổi như đã riểu trên. Tuy nhiên đối 
với cây dưới 6 năm tuổi, thân cây còn nhỏ, tán cây 
chưa phát triển rộng, nên việc khoanh vỏ phải cân 
nhắc kỹ và chỉ nên khoanh trên cành cấp 2 hoặc 3. 
Đặc biệt, không tiến hành khoanh trên những cây, 
cành sinh trưởng kém và những cây vừa mới ra lộc 
hoàn chỉnh. 


3, Phun thuốc và cắt trừ lộc đông 


Đây là một biện pháp kỹ thuật xử lý lộc trong 
thời gian phân hoá hoa, quyết định lần cuối Sự 
thành bại của việc điều khiển ra hoa trên từng cây 
từng cành cụ thể. Khi thời tiết ẩm và ấm xen kẽ 
với những đợt rét ngấn, những cây chưa khoanh vỏ 
hoặc khoanh vỏ muộn sẽ sinh trưởng mạnh, ra đợt 
lộc vào cuối đông đầu xuân. Để cây có thể ra hoa, 
cần phải tiến hành cắt lộc hoặc phun hoá chất trừ 
lộc. Đây là biện pháp tác động cơ giới mạnh, gây 
tổn thương và buộc cây phải vào phân hoá chồi 
hoa. Tuỳ theo giống khác nhau mà quyết định, cụ 
thể: 


- Với giống vải chín sớm, thời gian xử lý từ 
1/12 - 15/12 hàng năm. 


#Ø£ Á 


- Đối với giống vải chính vụ, thời gian xử lý từ 
1/1 - 25/1 hàng năm. 

Quá thời điểm trên thì hiệu quả xử lý sẽ không 
cao. Cách xử lý như sau: 
a) Biện pháp thủ công: 

Dùng kéo hoặc tay ngắt toàn bộ lứa lộc mới nhú. : 

Uu điểm: An toàn môi trường, không tốn kém 
hoá chất. 

Nhược điểm: 

- Tốn rất nhiều công sức thời gian để thực hiện 
Công việc trên. 

- Những cây cao rất khó thực hiện. 

- Không ức chế được mầm nách. 
b) Biện pháp phun đạm + kali nồng độ cao: 

Dùng 0,3kg đạm + 0,lkg kali pha vào bình10 
lí nước, rồi phun đều trên tán lộc non mới nhú. 
Sau 3-5 ngày, phân sẽ gây cháy toàn bộ lộc lá 
non mới nhú. 

Ưu điểm: Xử lý nhanh, tốn ít công sức, những 
cây lớn vẫn thực hiện được. 

- Nhược điểm: 

- Phân thường đọng cuối chóp lá gây cháy 

chóp lá, kể cả lá già và lá bánh tẻ. 


65 


- Phân có kiểm tính dễ gây han gỉ dụng cụ 
phun. 

- Thời gian ức chế kéo đài. Sau khi phun 20 - 
30 ngày thì hoa mới bất đầu nhú. Vì vậy, biện 
pháp xử lý này cần kết thúc trước ngày 15/1. 
c) Biện pháp phun thuốc trừ có RÑonstar: 


Dùng 6 - 8 cc thuốc pha cho một bình 8 -10 lít 
nước, phun chụp đứng và đều trên tán lộc non vào 
những ngày lặng gió. Sau 3 - 5 ngày, thuốc sẽ gây 
cháy toàn bộ lộc non vừa nảy. 


Ưu điểm: 
- Thời gian gây cháy mầm lộc nhanh. 


- Thời gian ức chế ngắn, cây phát triển hoa sau 
15 - 20 ngày phun thuốc. 


- Tốn ít công sức không gâY hỏng dụng cụ 
phun . 


Nhược điểm: 


- Độc hại với người phun, nên cần có dụng cụ 
phòng hộ tốt. 
- Thuốc bám trên lá và dễ gây tổn thương bộ 


lá. 


6b 


VI KỸ THUẬT CHĂM SÓC CÂY THỜI KỲ 
RA HOA, QUÁ 


1. Chăm sóc sau khi cây hình thành hoa 


Sau khi hình thành hoa. Vẫn có hiện tượng lá 
lộc phát triển trên cuống chùm hoa, cần tiến hành 
loại bỏ lá lộc khi chưa xoè. Mục đích để cây tập 
trung dinh dưỡng nuôi hoa. Tránh cạnh tranh dinh 
dưỡng giữa hoa và lá lộc, gây hiện tượng lá không 
phát triển được và hoa càng không phát triển được. 
Đồng thời, hạn chế được nhện lông nhung phát 
sinh gây hại lá non và lây lan sang chùm hoa. Vào 
thời kỳ này, nếu gặp thời tiết khô hạn cần tưới ẩm 
cho cây để giúp hoa phát triển nhanh. 


Phun thuốc trừ sâu bệnh, nhất là bọ xít, bệnh 
sương mai và bệnh thán thư hại hoa và cuống hoa. 
Dùng thuốc theo liều lượng hướng dẫn và phun 
đều trên tán cây. Có thể phun kép từ 2 - 3 lần 
trước khi hoa đực nở. Thời gian này có thể sử 
dụng thuốc hoá học mà không ảnh hưởng lớn đến 
hoa. Khi hoa cái bắt đầu nở, nếu có sâu bệnh ở 
mức cần phải phun, nên chọn thuốc có độ độc 
thấp, khả năng an toàn cao và chỉ phun thuốc vào 
lúc chiều tối. 


67 


2. Chăm sóc quả non 


Thời kỳ này cây cần đủ ẩm để phát triển quả, 
ˆ nên cần tưới nước khi đất bị khô hạn. Nhưng tránh 
tưới quá nhiều làm đất ẩm ướt đột ngột, dễ gây nứt 
quả non do sức trương hạt non lớn hơn sức căng 
vỏ quả. Nếu có điểu kiện dùng nước sạch tưới 
phun lên tán cây vào những ngày nắng nóng. 


Phun thuốc trừ bệnh thán thư, sương mai gðâY 
khô cành khô quả. Phun thuốc phòng trừ sâu đục 
cuống và ruồi đục quả trên cơ sở dùng bây 
Pheromone để theo dõi sự phát sinh của sâu hoặc 
khi quả có 2/3 cùi, hạt bắt đầu cứng. Có thể phun 
kép 10 - 15 ngày phun I lần bằng các thuốc như 
Padan 95WP, Sherpa 25EC. Ngừng phun thuốc từ 
15-20 ngày trước khi thu hoạch. 


VIIL BẢO QUẢN CHẾ BIẾN 


1. Biện pháp sấy khô (Hình 9 và 10 - Phụ lục) 
1. Tác dụng 


Sấy vải là một biện pháp quan trọng hiện nay 
ở Lục Ngạn. Khối lượng vải được sấy chiếm 5Ô - 
60 % tổng sản lượng vải tươi. Ước sản lượng sấy 
hàng năm ở Lục Ngạn vào khoảng 9.000 - 10.000 
tấn. 


Những năm gần đây, do mở rộng quan hệ 
buôn bán với Trung Quốc, Đức và các nước trong 
khu vực, nên thị trường vải sấy khô ngày càng 
được mở rộng. Số lượng sản phẩm loại này ngày 
càng tăng. Qua điều tra, năm 2000 tại Lục Ngạn 
có từ 1.300- 1.600 lò sấy thủ công, một lò sấy 
bán công nghiệp với công suất 450 - 500 tấn/ 
ngày. Trung bình môi lò sấy cần đầu tư xây dựng 
cơ bản từ 3 - 4 triệu đồng. Những lò sấy này tạo 
việc làm và nguồn thu nhập đáng kể cho hàng 
ngàn lao động, góp phần bình ổn giá và giảm sức 
ép tiêu thụ trong thời kỳ thu hoạch rộ. 


Xét về hiệu quả kinh tế, biện pháp sấy còn phụ 
thuộc vào mức độ tiêu thụ trên thị trường. Giá bán 
thường dao động trong khoảng 20 đến 35 triệu 
đồng/tấn. Tuy nhiên, do sản xuất hiện nay còn 
mang tính tự phát, kỹ thuật sấy chưa được nâng 
cao nên vải sấy bằng lò thủ công chưa thật sự đáp 
ứng được yêu cầu cao của một số thị trường. 

2. Nguyên liệu xây dựng lò thủ công: 

- Gạch cay xỉ (ba banh) 

- Vôi cát 

- Tre giàng làm thay giàn Ø 3 —- 4cm 


- Phên nứa làm giàn 


69 


- Cột gỗ hoặc bê tông trụ nóc, trụ bên 

- Tấm lợp hoặc lợp tre, che bạt 

- Khung sắt giá đỡ lò than 

- Tấm sắt tôn hoặc vung che lò than. 

- Than đá. 

3. Tiến hành xây lò sấy: 

Có thể xây lò đơn hoặc xây lò kép tường giữa, 
chiều ngang lò rộng 35 - 45cm, mỗi cửa rộng 50 
cm, cao 70 cm. Cứ 4 - 5 cửa, có một bức ngăn. 
Khi xây tường cao 1,25 m thì tiến hành đặt thang 
(tre giàng), cứ cách 5 cm thì đặt l cây, chú ý cần 
đảo đầu gốc ngang cho cứng giàn. Bên trên đặt 
tấm phên giàn nứa. Tiếp tục xây 2 lượt gạch cao 
khoảng 20cm. 


Mỗi cửa xây một lò than, lò kích thước 35-45 
em, đáy lò có gía sắt đỡ than và đáy lọt xỉ than. Vị 
trí lò than cách cửa 50 cm, lò cao 35 cm, mặt lò 
cách giàn sấy 90 cm, vung đậy được treo trên 
miệng lò than cách mặt miệng lò từ 25 - 30 cm, 
nhằm mục đích phân phối đều nhiệt ra xung 
quanh và tránh ngọn lửa trực tiếp có thể gây cháy 
giàn. 


“T1 


4. Đốt và lấy xỉ than: 

Tất cả các thao tác của người thực hiện đều ở 
phía ngoài cửa lò, không được chui vào trong lò sẽ 
dễ bị độc hại của khí than khi thay than và lấy xỉ 
than, mọi thao tác cho than và lọc xỉ đều đùng 
xẻng sắt có cán dài 1,5- 1,7 mét. 


Việc điều chỉnh lửa cần chú ý khi lửa to thì 
mở tung các cửa và không phủ lò bằng xỉ than, 
bao hoặc phên che cửa lò. Khi lửa nhỏ thì che lò 
bằng phên hay bao, trên lò than được phủ một lợp 
xi than. 


3. Kỹ thuật sây: 


4) Sấy quả bẹp: Tăng nhiệt độ sấy ban đầu lên 
60 - 80 ?c làm quả vải bị mất nước đột ngột, co cùi 
kéo theo co vỏ, lật quả khi đã thấy phận dưới 
chùm quả đã móp, vỏ quả chuyển màu nâu. Khi 
khô cuống quả thì tiến hành rung chùm và ngắt 
cuống. Hạ nhiệt độ trong lò từ 45 - 50c cho tới 
khi quả khô đều và cùi có màu cánh gián là được. 

b) Sấy quả tròn: Duy trì nhiệt độ từ 50- 60fc 
trên mặt giàn sấy, làm cho quả mất nước dần đần. 
Khi khô cuống quả, thì tiến hành rung chùm và 
ngắt cuống quả. Rồi hạ nhiệt độ trong lò xuống 


7] 


còn 45 - 50%C và đảo liên tục cho đến khi quả khô 
đều, kiểm tra cùi quả có màu cánh gián là được. 


Khi sấy xong trong thời gian để nguội, cần 
kiểm tra và nhặt những quả nặng tay do chưa khô 
để sấy lại. Để đảm bảo vải sấy không bị mốc, thì 
khi có trời nắng nên phơi thêm 1-2 nắng rồi tiến 
hành đóng bao đưa vào bảo quản. Cần chú ý phân 
'oại để riêng qủa tròn, bẹp và loại những quả dập, 
vỡ vỏ khi đóng bao. 


* Chú ý: Bao đựng vải đã sấy khô thì lớp trong 
phải bằng bao gai hoặc bao PE, lớp ngoài bằng 
bao nilon. Đổ đầy và buộc kín, để nơi khô ráo. 
Cách làm này có thể bảo quản sản phẩm được từ 6 
tháng đến một năm. Khi vận chuyển, cần sang 
-thùng giấy để tránh làm đập, gây vỡ vỏ quả. 


- Biện pháp sây khô có ưu điểm là: Trong 
thời gian ngắn có thể sơ chế được một khối lượng 
sản phẩm lớn, vì vậy giảm được sức ép gây giảm 
giá bán sản phẩm trong thời kỳ thu hoạch rộ. 
Giảm được tỷ lệ quả hư hao ngay sau thu hoạch. 
Tận dụng lao động và giải quyết công ăn việc làm. 
Mặt khác, do thành phần than đá có lưu huỳnh khi 
sấy khô sẽ góp phân hạn chế nấm mốc phát triển 
và tất cả những quả nhỏ mẫu mã kém không bán 
tươi được thì đều có thể đem sấy. 


72 


- Song cũng còn yếu điểm là: Hiện nay kỹ 
thuật công nghệ sấy khô của ta còn thô sơ, nên 
chất lượng mẫu mã sản phẩm thấp và giá thành 
Còn cao. 

2. Biện pháp chế biến tươi (Hình 11- Phụ lục) 


1. Đóng hộp: Hiện nay tại lục Ngạn có hai dây 
chuyền chế biến vải hộp và dây chuyền đông lạnh. 
_ 3. Chế biến rượu vang: Đề tận dụng những quả 
vải bị dập nát trong quá trình thu hái quả được vệ 
sinh và bóc long, rồi được luộc khử trùng và cho 
lên men trưng cất thành rượu vang vải. 


si 


Phần 3 


SÂU, BỆNH VÀ NHỆN HẠI TRÊN VÁI 
BIỆN PHÁP PHÒNG TRÙ 


I. SÂU HẠI TRÊN CÂY VẢI 
1. Thành phân sâu hại 


Theo kết quả điều tra theo dõi từ năm 1997 đến 
nay của Viện Bảo vệ thực vật đã xác định có 38 
loài sâu gây hại trên cây vải thiểu. Ngoài ra còn 
có 1 loài nhện gây hại nặng cho cây ăn quả này 
gọi là nhện lông nhung. Trong đó, phần lớn các 
loài nêu trên có thể theo dõi, nhận biết được trên 
vườn vải trong một năm trong chu kỳ phát triển 
của cây như câu cấu, bọ xÍt, V.V... Song có những 
loài chỉ nhìn thấy khi chúng đã xâm nhiễm gây 
hại như sâu đục gân lá, ruồi hại quả, sâu đục 
cuống quả, v.v... Cũng có loài hiếm khi quan sát 
được chúng như loại bướm chích quả vì chúng chỉ 
xuất hiện và di chuyển đến vườn vải vào ban đêm, 
còn ban ngày lại di chuyển vào các khu vực cây 
đại, cây rừng để trú ẩn và sinh sống. 


T4 


2. Các loại sâu và nhện hại chủ yếu trên cây 

vải 

Tuy có khá nhiều đối tượng địch hại trên cây 
vải, song chỉ có khoảng 10 loại sâu và nhện hại , 
cần phải thường xuyên theo dõi và tiến hành các 
biện pháp phòng trừ khi cần thiết. Các đối tượng 
này thường xuất hiện và gây hại đáng kể đến năng 
suất, làm giảm phẩm cấp quả khi thu hoạch. Bao 
gồm những loại sau đây: 

1. Sâu đục gân lá (Conopomorpha litchiella) 

2. Rệp muội ( Aphis gossypii và Toxoptera sp) 

3. Ruồi đục quả (Bacirocera dorsalis) 

4.Sâu đục cuống quả (Conopomorpha 

$SIH€HSLS) 

5. Sâu đục quả (Dichocrocis punctiferalis) 

6. Bọ xít nhãn vải (Tessaratoma papillosa) 

7. Ve sầu bướm nâu (Ñicana pulverosula) 

8. Câu cấu xanh nhỏ (PÌ2fyznycteris sieversi) 

9, Nhện lông nhung (Eriophyes lich”) 


3. Biện pháp phòng trừ các sâu, nhện hại chủ 
yếu trên cây vải 


1. Sảu đục thân (Hình 12 - Phụ lục) 


Tên khoa học: Arisfobia festudo 


T5 


Là một loại sâu hại quan trọng trên cây vải 
nhãn, nhất là khi vườn cây đã trồng lâu năm. Sâu 
trưởng thành thường gọi là “Xén ứóc”, phía lưng 
màu vàng đậm có các vân đen cắt chéo nhau 
giống như trên mai rùa. Khi chẻ cây hoặc cành 
cây bị sâu, thường thấy sâu non của sâu đục thân, 
chúng có màu trắng ngà và đầu có màu đen. 


Trưởng thành của sâu đục thân thường xuất 
hiện tháng 4, biểu hiện tác hại thể hiện rõ từ tháng 
6 đến tháng 8. Trưởng thành đề trứng vào các kế 
nứt của vỏ thân cây hoặc vào kế nứt ở góc nối giữa 
các cành. Sau khi nở ra, sâu non đục vào phía 
trong của vỏ cây, sau đó đục vào thân cây tạo 
thành lỗ đục hướng về phía gốc và đùn phân ra 
ngoài có thể dễ dàng nhận biết khi quan sát cây. 
Do cành và thân cây bị đục, làm cây phát triển 
kém, còi cọc, ít quả và quả nhỏ, chất lượng kém. 
Dễ bị gẫy khi gặp gió bão. Khi bị hại nặng, có thể 
gây chết cành, thậm chí làm chết cả cây. 


Biện pháp phòng tri: 


Thu gom và đốt bỏ các cành hoặc cây bị sâu 
gây hại nhất là sau thu hoạch. Kết hợp chăm sóc 
vườn, cần chú ý phát hiện và bắt giết sâu trưởng 
thành. Phát hiện sớm các lễ đục trên cây thông 
qua vết phân do sâu đùn ra, nếu vết phân còn mới 
thì đùng xilanh bơm thuốc hoá học vào lỗ đục, sau 


76 


đó dùng đất sét hoặc phân trâu bò bịt kín lỗ đục 
lại. Các thuốc có thể sử dụng như Padan 95SP với 
nồng độ 1%, Polytrin 50EC, Sumicidin 5SOEC hoặc 
Sumithion 50EC nồng độ 1-2%. 


2. Sâu đục gân lá 
Tên khoa học: Coropomorpha litchiella 


Sâu trưởng thành có hình dạng tương tự như 
sâu đục cuống quả là ở mép sau cánh trước và 
xung quanh của cánh sau có viên lông như lông 
gà, nhưng đôi cánh sau có màu xám trắng còn sâu 
đục cuống quả có màu xám đen. Trưởng thành đẻ 
trứng vào gân lá non bao chồi. Sâu non nở ra đục 
vào gân lá đồng thời với quá trình mở và lớn của 
lá đó. 


Những lá bị sâu đục thì gân chính của lá dần 
bị chết, làm lá bị chẻ làm 2 mắảnh từ nửa cuối của 
lá và dân bị khô. Kết quả làm bộ lá xơ xác, phát 
triển kém, quang hợp của cây bị ảnh hưởng. Sâu 
đục gân lá phát sinh gây hại trên vườn vải từ tháng 
4 đạt cao điểm tác hại vào tháng 5 và tháng 8 hàng 
năm. 


Biện pháp phòng trừ. 


Thường xuyên cắt bỏ những chổi vượt và 
những cành chổi nằm trong tán không có khả năng 
ra quả. Phun thuốc bảo vệ bộ lá vào lúc cây hình 


VẾ; 


thành các đợt lộc, cần chú ý phun thuốc để bảo vệ 
bộ lá của đợt lộc thu, bằng thuốc Padan 955P 
nông độ 0,15%, thuốc Regent 800WG pha nồng 
độ lgam thuốc cho 10 lít nước, hoặc các thuốc 
khác có đặc tính tương tự với lượng phun từ 600 
đến 600 lít/ha dung dịch thuốc đã pha. 


3. Nhện lông nhung hại vái (Hình 13 - Phụ lục) 
Tên khoa học: Eriophyes lichi 


Là đối tượng dịch hại gây hiện tượng giống 
như “lông nhung” trên lá và chổi cây. Nhện có 
kích thước rất nhỏ, màu trắng ngà, thân hình trụ 
đài có chiều dài từ 0,14- 0,17 mm, rộng từ 0,035- 
0,04 mm và thon dần về phía đuôi. Phần ngực có 2 
đôi chân và có 70- 72 đốt bụng. 


Khi nhện xâm nhập đẻ trứng vào mặt dưới của 
lá búp, chúng tiết ra các chất có tác dụng làm cho 
các tế bào biểu bì lá sản sinh rất nhiều lông nhỏ 
trông mịn như nhung, nên nhiều người còn gọi nó 
là “bệnh lông nhung”. Nhện lông nhung phát sinh 
quanh năm trên vườn vải. Chúng thường phát sinh 
gây hại nặng ở vườn rậm rạp, trồng dày và ở các 
bộ phận tán cây đan xen nhau bị thiếu ánh sáng. 
Trong năm, nhện phát sinh theo các đợt cây ra lộc, 
nhưng thường gây hại nặng cho cây vào đợt lá của 
lộc xuân và lộc hè. Khi bị hại, nhện làm lá kém 


78 


phát triển, lá nhỏ và co quắp, quang hợp của lá bị 
ảnh hưởng. Những cành bị nhện lông nhung thì số 
lượng hoa quả ít, quả nhỏ, màu quả xỉn và chất 
lượng quả kém. 


Nhện thường xâm nhập và đẻ trứng vào các 
chồi non. Nhện non nở ra chích hút mô bì lá, khi 
lá non hình thành thì mặt dưới lá xuất hiện triệu 
chứng lông nhung, lúc đầu màu xanh lục nhạt, sau 
đó có màu trắng bạc, dần chuyển sang màu vàng 
sáng và cuối cùng là màu vàng nâu rồi nâu sẫm. 
Đến lúc này, nhện di chuyển sang các chối non 
hoặc sang các cây khác để tiếp tục phát triển và 
gây hại cho cây. 


Biện pháp phòng trữ: 


- Cát bỏ và thu gom, đem đốt các cành bị nhện 
lông nhung. Nhất là khi đốn tỉa, tạo tán ngay sau 
thu hoạch quả, đảm bảo tán cây đủ thoáng. 


- Hạn chế tối đa các cành lộc phát sinh trong 
mùa đông để làm ngắt quãng nguồn thức ăn của 
nhện. Từ đó làm giảm số lượng quần thể nhện ban 
đầu để hình thành và phát triển trong mùa xuân 
năm sau. 


- Phun thuốc trừ nhện lông nhung bằng các 
loại thuốc hoá học khi các đợt lộc non vừa nhú, 
nhất là đợt lộc xuân và lộc hè, bằng các loại thuốc 


77Q 


như Pegasus 500ND với nồng độ phun 0,15%, 
Ortus 3SC nồng độ 0,15% và thuốc Regent 800 
WG pha 1 gam thuốc cho 10 lít nước với lượng 
phun từ 600 đến 800 lít thuốc đã pha cho 1 ha 
vườn. 


4. Bọ xít hại vải nhấn (Hình 14 - Phụ lục) 
Tên khoa học: Tessarafoma papillose 


Là một trong những đối tượng sâu hại rất quan 
trọng trên cây vải. Sâu trưởng thành có chiều dài 
28- 29 mm, chiều rộng 15- 16 mm và có màu nâu 
hoặc nâu vàng ở phía lưng, màu trắng sáng ở phía 
bụng. sâu non có kích thước nhỏ hơn, mình đẹt, 
trên phía lưng có màu đỏ nâu, có vệt trắng ở xung 
quanh mép thân, dọc theo trục giữa và dọc giữa 
hai bên thân. Bọ xít trưởng thành có tập quán giả 
chết và rơi xuống đất khi gặp kẻ thù, khi cành cây 
bị rung mạnh hoặc chúng tiết ra chất có mùi hôi 
rất khó chịu, có thể gây bỏng da. 

Bọ xít đẻ trứng ở mặt đưới lá thành từng ổ từ 
1. đến 14 quả có màu xanh lục rất dễ nhận biết 
khí quan sát trên cây. Trứng bọ xít thường bị loài 
ong Ánasiatus japonicas Ashamesd ký sinh, tỷ lệ 
trứng bị ký sinh có thể lên tới 12,3- 15,2% vào 
tháng 6 và tháng 7 trên các vườn ít phun thuốc trừ 
sâu hoá học. 


80 


Cả trưởng thành và sâu non đều gây hại bằng 
cách dùng vòi chích hút dinh dưỡng ở các chổi 
non, cuống hoa và các quả non làm cho chồi, hoa 
và quả non không đủ dinh đưỡng dần bị héo và 
rụng. Khi quả lớn, vết chích hút của bọ xít tạo 
điều kiện cho nấm bệnh phát triển làm quả bị đốm 
và thối. Vườn bị bọ xít hại nặng thì năng suất và 
phẩm chất, mẫu mã quả bị giảm một cách đáng: 
kể. | 

Bọ xít qua đông ở dạng trưởng thành ở các tán 
cây rậm rạp. Khi mùa xuân ấm áp vào cuối tháng 
2 đâu tháng 3, chúng bắt đầu đẻ trứng đúng lúc 
cây vải chuẩn bị ra hoa. Sâu non nở rộ cùng với bọ 
xít trưởng thành gây hại nặng trên vải từ giữa 
tháng 3. Thời kỳ gây hại của bọ xít kéo dài đến 
cuối tháng 6 từ khi cây vải nở hoa và suốt thời kỳ 
phát triển của quả. 

Biện pháp phòng trừ: 

- Diệt bọ xít qua đông trong tháng 12 và tháng 
l bằng cách rung cây để bọ xít rơi xuống đất và 
giết chết. Biện pháp này rất có hiệu quả để hạn 
chế nguồn bọ xít ban đầu phát triển trong năm 
sau. 

- Ngất đốt các lá có ổ trứng và bắt bọ xít 
trưởng thành khi thấy chúng xuất hiện vào đầu 


S1 


mùa xuân, thời tiết ấm áp vào thời kỳ trước khi 
hoa nở. 

- Thường xuyên theo dõi vườn quả. Khi thấy 
bọ xít non nở rộ, phát sinh với mật độ cao trong 
tháng 3 thì tiến hành đùng thuốc hoá học để phun 
trừ. Biện pháp dùng thuốc chỉ có hiệu quả cao khi 
phun thuốc vào lúc chúng còn nhỏ từ tuổi 1 đến 
đầu tuổi 3. vì lúc này chúng chưa có cánh nên 
không thể đi chuyển và phát tán. Có thể dùng một 
trong số các loại thuốc trừ bọ xít như Dipterex 
90% với nồng độ 0,3%, Sherpa 25EC nồng độ 0,2- 
0,3%, Sumicidin 50EC nồng độ 0,1- 0,15% hoặc 
Fastax 50EC nồng độ 0,1- 02%. Liều lượng phun 
từ 600 - 800 lí(/ha thuốc đã pha. 


5. Ve sầu bướm nâu (Hình 15 và 16 - Phụ lục) 
Tên khoa học: Ñicania speculum 


Ve sâu bướm nâu là đối tượng quan trọng đối 
với cây vải và một số cây ăn quả khác. Sâu trưởng 
thành có màu nâu tối, sải cánh dài 14 đến l6 mm, 
trên mỗi cánh có một đốm trắng. Sâu non nở ra có 
màu trắng và thời gian đầu chúng sống tập trung Ở 
mặt dưới lá, chồi lá hoặc chồi hoa. Sau đó, chúng 
di chuyển phát tán bằng cách bò ngang hoặc nhảy 
từ lá này sang lá khác hoặc cành khác. 


§2 


Cả trưởng thành và sâu non đều gây hại cho 
cây bằng cách chích hút đinh đưỡng trên các chồi 
lộc, cuống hoa và quả non, làm cho các chồi phát 
triển kém và gây rụng quả. Sâu non thường xuất 
hiện từ giữa đến cuối tháng 3 khi cây vải ra hoa. 
Do thời gian sống của trưởng thành khá dài, có thể 
tới 2 tháng, nên vườn vải dễ bị hại nặng khi sâu 
này phát sinh với mật độ cao. 


Biện pháp phòng trừ: 


- Làm vệ sinh vườn, nhất là sau khi thu hoạch 
quả xong. 


- Thường xuyên cắt tỉa những cành lá nằm 
trong tắn, tạo vườn cây thông thoáng. 


- Thường xuyên theo dõi vườn quả, tiến hành 
phun thuốc khi sâu non tuổi 1 và 2 phát sinh rộ, vì 
lúc này chúng còn sống tập trung nên dễ cho hiệu 
quả phòng trừ cao. Các loại thuốc hoá học có thể 
sử dụng như: Sherpa 25EC nồng độ 1,5- 0,2%, 
Sherzol 50EC nồng độ 0,1%, Sumicidin 5OEC 
nồng độ 0,1% với lượng phun từ 600 đến 800 

lít/ha thuốc đã pha 


6. Rệp muội hại nụ và hoa (Hình 17 - Phụ lục) 
Rệp muội hại nụ và hoa vải có 2 loại chủ yếu 

là rệp muội đen (Tên khoa học là Áphis øossypii) 

và rệp nâu vàng (Tên khoa học là Toxopfera 


83 


sp.).Rệp thường phát sinh gây hại trên lá và chồi 
non, gây hại nặng trên nụ và trên hoa khi thời tiết 
ấm áp và độ ẩm không khí cao từ 80 đến trên 
90%. Đặc biệt vào những năm có mùa xuân ấm và 
ẩm, mưa phùn ẩm ướt kéo đài phát sinh rất nhanh 
và gây hại rất nặng trên vải, nhãn. Do thời kỳ mùa 
xuân có mưa phùn, lại là thời kỳ ra hoa kết quả 
của vải nhãn, lượng mật đo hoa tiết ra nhiều càng 
tạo điều kiện thích hợp cho rệp phát sinh phát 
triển gây hại. 

Rệp trưởng thành và rệp non đều gây hại cho 
vải, nhãn bằng cách chích hút dinh dưỡng của các 
lá non, ngọn chồi, nụ, hoa và cả trên quả non mới 
hình thành, làm cho lá chồi biến dạng, nụ hoa và 
quả non phát triển kém, dễ bị rụng. 


Biện pháp phòng trừ: 


Để hạn chế rệp muội phát sinh gây hại, cần chú 
ý ngay từ khâu tỉa cành tạo tán, thường xuyên cất 
bỏ những cành vượt hoặc những cành nhỏ nằm 
trong tán vì những cành này ít có khả năng ra hoa 
cho quả, vừa tiêu tốn dinh dưỡng của cây vừa tạo 
môi trường ẩm cho rệp muội phát triển nhanh. 


Mặt khác, vào đầu mùa xuân, trước khi nở hoa 
có thể phun thuốc diệt trừ nguồn rệp lưu trữ qua 
'đông, làm hạn chế phát triển số lượng rệp khi gặp 


84 


thời tiết thuận lợi. Khi rệp phát sinh mạnh, có thể 
phun thuốc trừ rệp bằng các loại thuốc như Sherpa 
25EC nồng độ 0,1%, Sumicidin 50EC nông độ 
0,1%, v.v... với lượng phun cho một ha từ 600 đến 
800 lít thuốc đã pha. 


7. Sâu đục cuống quả vải 
Tên khoa học: Conopomorpha sinensis 


Qua xác định cho thấy ở vùng vải Lục Ngạn 
và các khu vực lân cận quả vải bị hại chủ yếu do 
loài sâu đục cuống quả Coropomorpha sinensis, 
ngoài ra có một tỷ lệ thấp khoảng 15 đến 25% sế 
quả bị hại do sâu đục quả Cryrophiebia 
ombrodelra. Đây là các đối tượng hại nguy hiểm 
nhất trên vải. Trên các giống vải chín sớm tỷ lệ 
quả bị hại thấp từ 1,5- 2,5%. Nhưng với giống 
chính vụ, ở trà thu hoạch quả rộ thì tỷ lệ hại 
thường từ 15- 25% và ở trà quả thu hoạch muộn 
thì tỷ lệ hại thường rất cao tới 85- 87%. Sâu gây tỷ 
lệ rụng quả không nhiều nhưng gây ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến giá trị thương phẩm của quả khi 
bán tươi, nhất là khí xuất khẩu, hoặc làm giảm 
chất lượng sản phẩm khi đóng hộp vì những quả bị 
sâu khi đóng hộp nước thường bị vấn đục, không 
hấp dẫn người tiêu đùng hoặc làm người tiêu dùng 
sinh nghi ngờ về chất lượng sản phẩm. 


85 


Trưởng thành sâu đục cuống quả vải thường ưa 
thích đẻ trứng ở những vườn cây có tán rậm Tạp, 
độ ẩm cao, vườn trồng dày và ở những cây um 
tùm không được chú ý tỉa cành tạo tấn. Phần lớn 
trứng đẻ chủ yếu ở nửa dưới của các cuống hoặc ở 
kế nách giữa 2 cuống quả non, đôi khi chúng đẻ 
trứng ở vị trí kế giữa lá và cuống hoa, cuống quả . 
Sau khi sâu non nở ra, chúng đục vào cuống quả ở 
phần nối giữa cuống quả với hạt hoặc chúng đục 
vào gân chính ở vị trí mặt dưới của các lá nằm gần 
quả. Hậu quả làm cho cành hoa có thể bị khô, quả 
tuy bị rụng không nhiều nhưng những quả bị sâu 
sẽ phát triển kém, dễ bị rụng non, chất lượng quả 
bị giảm. 

- Sâu trưởng thành phát sinh đẻ trứng gây hại 
trên vườn vải vào tháng 3, tháng 4 hàng năm khi 
quả đã hình thành hạt. Sâu non sinh sống liên tục 
trong quả cho tới khi quả chín và hoá nhộng. Sâu 
phá hại nặng trên các trà quả chính vụ và nặng 
nhất ở trà quả thu hoạch muộn hoặc các vườn cố 
ghìm thu hoạch muộn để chờ giá. 


Biện pháp phòng trừ: 


Trong thời gian đang thu hoạch hoặc ngay sau 
khi thu hoạch quả, cần triệt để vệ sinh vườn, đặc 
biệt cần thu gom những quả chín rụng rải rác dưới 
các gốc cây đem ủu kín. Đồng thời, tiến hành tỉa 


O£@ 


cành tạo tấn ngay nhằm loại bỏ một bộ phận 
nguồn sâu trong những cành có ra hoa nhưng 
không có quả. 

Dùng bẫy Pheromone mỗi vườn từ I đến 3 
bấy, đặt từ khi hình thành quả non để theo dõi 
trưởng thành sâu đục cuống quả phát sinh. Sau khi 
trưởng thành xuất hiện rộ vào bây từ 5 đến 7 ngày 
thì tiến hành phun thuốc Padan 95SP nồng độ pha 
0,1%, Pegasus 5O0ND nồng độ 0,15%, Sherpa 
50EC nồng độ 0,1%. Đối với các gia đình không 
có điều kiện dùng bẫy Pheromone thì cần phun 
thuốc khi bóc hạt thấy hạt đã hình thành, bá: đầu 
chuyển cứng và khi màu hạt bắt đầu chuyển sang 
màu nâu nhạt. 

Ñ. Ruôồi hại quả 
Tên khoa học: Bactrocera dorsalis 


Ruồi hại trên quả vải thiểu ở vùng Lục Ngạn 
và khu vực lân cận chủ yếu do loài Bacfrocera 
dorsalis gây ra. Chúng là một trong số đối tượng 
sâu hại không chỉ làm giảm năng suất chất lượng 
quả khi thu hoạch, mà còn là đối tượng kiểm dịch 
đối với nhiều nước. Vì vậy, việc phòng trừ ruồi hại 
quả là vấn đề rất quan trọng ở vùng vải, mặc dù 
hiện nay chưa được quan tâm đúng mức. 


S7 


Ruồi thường phát sinh trên vườn từ khi VỎ quả 
vải bắt đầu chuyển từ màu xanh sang vàng sáng, 
tức vào thời kỳ quả bắt đầu phát triển cùi quả. 
Ruồi gây hại nặng trên các trà thu hoạch quả 
muộn hoặc các vườn quả chín kỹ do cế ý thu 
hoạch muộn để có giá bán cao. Ruôi trưởng thành 
chích vào phần thịt quả vải để đẻ trứng. Sâu non 
nở ra sống nhờ đinh dưỡng lấy từ thịt quả, đồng 
thời chúng còn tạo điều kiện cho vi sinh vật gây 
bệnh phát triển làm cho phần thịt quả này bị thối 
nhữn, ủng chảy nước qua chỗ vết chích và vỏ quả 
bị thối đen. 

Biện pháp phòng trừ: 

Thường xuyên thu nhặt hết những quả bị rụng 
trong vườn đem chôn. Thu hoạch quả khi vừa đủ 
độ chín. Đạt bẫy Vizubon H70 với số lượng từ 50 
đến 70 bẫy/ha ngay từ khi quả còn xanh cho tới 
khi thu hoạch, vừa để theo dõi định ngày phòng 
trừ, vừa nhằm hạn chế mật độ ruồi phát sinh trên 
vườn quả. Khi thấy ruồi vào bẫy rộ thì tiến hành 
phun thuốc Padan 95SP nồng độ 0,1% kết hợp trừ 
sâu đục cuống quả. Hoặc phun định kỳ 7 ngày/lần 
"hỗn hợp bả Protein 5% với 1% thuốc Pyrinex 
20EC với lượng 50 ml/cây vào tấn lá ở một SỐ 
điểm trong vườn cây. 


&8 


H. BỆNH HẠI TRÊN CÂY VẢI 
1. Thành phần và các bệnh hại chủ yếu 

Kết quả điều tra bước đâu xác định có tới 16 
loại bệnh khác nhau thường phát sinh gây hại trên 
cây vải. Trong số đó, có 5 loại bệnh hại quan 
trọng, có ảnh hưởng đáng kể đối với năng suất và 
chất lượng quả. Bao gồm những loại bệnh chủ yếu 
saủ: 

1. Bệnh chết rũ (tên khoa học chưa được xác 

định đây đủ) 

2. Bệnh thán thư (Coliectotrichumn 

8Ìoeosporrioides) 

3. Bệnh sương mai (Peronophythora litchi) 

4. Bệnh biến màu quả (Colletrichum sp.) 

_ 5. Bênh nứt quả. 
2. Biện pháp phòng trừ các bệnh hại chủ yếu 
trên cây vải 
1. Bệnh chết rũ (Hình 18 và 19 - Phụ lục) 

Là loại bệnh nguy hiểm trên cây vải. Bệnh 
phát sinh gây hại nặng ở vùng vải Lục Ngạn và 
các vùng trồng vải khác từ năm 1997. Những cây 
bị bệnh nặng, lúc đầu lá có biểu hiện cứng và màu 


89 


xanh xin, sau đó chuyển màu xanh vàng tái rồi 
chết mà vẫn còn bám trên cành (nên còn gọi là 
bệnh héo rũ), mặt ngoài của phần thân gỗ có màu 
tím hồng, một thời gian sau thì cây chết hẳn và lá 
mới trút hoàn toàn. Cây bị bệnh nhẹ, bộ lá có màu 
xanh xỉn, không ra lộc non. Ban đầu, bệnh gây 
thối đen phần vỏ ở khu vực gốc chính của cây 
dưới mặt đất, dần làm toàn bộ bộ rễ bị thâm đen 
và chết. 


Bệnh có thể biểu hiện triệu chứng ngay 3¿u 
khi thu hoạch quả khoảng Ì tháng, rõ rệt vào các 
tháng 8 và 9 khi có lượng mưa lớn. Song bệnh 
thường phát sinh gây hại có tính cục bộ, cao nhất 
từ 7% đến 35% số cây trong vườn bị hại. Nặng 
nhất là các vườn vải từ 5 năm tuổi trở lên khi cây 
đã cho thu hoạch quả. 

Tác nhân gây bệnh đến nay vẫn chưa được xác 
định đây đủ. Song kết quả xác định bước đầu cho 
thấy trên các rễ và đất ở vùng rễ cây bị bệnh có 5 
loại nấm hại khác nhau, trong đó có 2 loại nấm 
hại có tần suất bất gặp cao hơn cả là Fusarium 
solani và Pythium sp. 

Biện pháp phòng trừ: 


Phòng bệnh là chủ yếu, thông qua các biện 
pháp tỉa cành tạo tán, bón phân cân đối và chú ý 


90 


dùng phân hữu cơ hoai mục. Thiết lập hệ thống 
tiêu có thể thoát nước nhanh sau khi mưa, không _ 
để nước ứ đọng trên vườn. 


Khi cây có biểu hiện bị bệnh, cần tiến hành 
ngay biện pháp đốn vừa, loại bỏ các cành tăm và 
cành nhỏ, xới đất vùng gốc cho thoáng khí. Bón 
bổ sung một ít phân hữu cơ vi sinh hoặc phân 
chuồng hoai mục vào vùng rễ. Tiêm thuốc trừ nấm 
Phosacid 200 vào thân cây, môi cây dùng 20ml 
dung dịch thuốc có nồng độ 50%. 


2. Bệnh thán thư (Hình 20 và 21- Phụ lục) 
Tên khoa học: Collectotrichum gÌoeosporrioides 


Bệnh phát sinh gây hại trên lá, lộc non, trên 
các chùm hoa và quả. Trên lá, bệnh gây hại từ 
mép lá trở vào, lúc đầu vết bệnh như các chấm đen 
nhỏ, sau liên kết nhau thành từng mảng lớn, xung 
quanh có đường viền nâu sãm ở gianh giới tiếp 
giáp với mô khoẻ. Trên lộc non, vết bệnh ban đầu 
có dạng như thấm nước, sau chuyển màu nâu tối, 
khi trời nắng bệnh làm chổi non bị chết khô, khi 
trời ẩm ướt hoặc mưa nhiều thì các chồi này bị 
_ thối. Trên hoa và quả non, vết bệnh hơi lõm xuống 
kiểu chấm đen, làm hoa và quả non chuyển màu 
đen rồi rụng. Vì vậy, còn gọi là bệnh khô cành 
khô quả. 


S1, 


Bệnh phát sinh mạnh khi trời ấm và ẩm trong 
tháng 3 và 4, nhất là khí trời ấm và có mưa phùn, 
trùng đúng lúc cây đang ra hoa và hình thành quả 
non, nên tác Hại đến năng suất quả sau này càng 
lớn. | 

Biện pháp phòng trừ: 


Tỉa cành tạo tán, đặc biệt cần thường xuyến 
cất bỏ cành tăm nằm trong tán để cây thông 
thoáng. Chú ý theo dõi giám sát vườn và khi thời 
tiết ấm và ẩm, nếu bệnh có khả năng phát triển 
gây hại nặng thì tiến hành phòng trừ bằng các loại 
thuốc Bavisún 50FL hoặc thuốc Benlate 50WP 
nồng độ phun 0,1% với lượng từ 600 đến 800 
lí/ha thuốc đã pha vào lúc vết bệnh bất đầu xuất 
hiện. 

3. Bệnh sương mai (Hình 22 - Phụ lục) 

Tên khoa học: Peronophythora lichi 


Cũng như bệnh thán thư, bệnh sương mai là 
một trong số các bệnh hại nguy hiểm. Bệnh gây 
hại cả trên lá, chùm hoa và trong suốt thời gian 
phát triển quả cho tới khi thu hoạch, thậm chí 
trong thời gian vận chuyển quả đến nơi tiêu thụ. 
Trên cành và cuống hoa, vết bệnh có màu nâu 
thâm đen và ngày càng lan rộng 14 Xung quanh 
làm cho cành và cuống hoa tóp lại, khê dần và 


92 


gãy. Trên quả, vết bệnh lúc đầu là những chấm 
nhỏ màu xanh lục, sau lan dần trên mặt vỏ quả 
gây héo khô và chuyển màu thâm hoặc đen sẫm, 


Bệnh bắt đầu phát sinh và gây hại nặng vào 
mùa xuân khi thời tiết ấm, có mưa phùn ẩm ướt, 
trùng lúc cây đang ra hoa, hình thành quả và kéo 
đài cho tới khi thu hoạch. Trong vận chuyển, quả 
được đóng gói kín, do hô hấp của quả khiến độ ẩm 
trong thùng tăng cao làm bệnh dễ phát triển gây 
ảnh hưởng đáng kể đến mẫu mã quả khi đưa ra 
tiêu thụ. 


Biện pháp phòng trừ: 


Cùng với việc đốn tỉa thường xuyên, cần chú ý 
cắt bỏ các cành chổi hoa cũ không có quả do bị 
bệnh nặng và tiến hành VỆ sinh vườn sau thu 
hoạch. Trong mùa đông, nên kết hợp với đốn tỉa 
cành tăm với phun thuốc Booc đô 1% hoặc Oxit 
Clorua Đồng tỷ lệ 1/600. Ngoài ra, tiến hành phun 
trừ nguồn bệnh lưu tồn trên mặt đất bằng dung 
dịch hỗn hợp Sulphát Đồng 0,2- 0,3% và xà phòng 
bột nồng độ 0,1%. Khi cây ra hoa kết quả từ sau 
tháng 2 cho đến khi quả chín, tiến hành phun 
Ridomil MZ 72WP nồng độ 0,2% hoặc Alietfte 
loại 90% với nồng độ phun 0,2%. 


1Š 


4. Bệnh biến màu quả 
Tên khoa học: C ollectotrichum sp. 


Trong những năm gần đây, bệnh biến mầu quả 
phát sinh gây hại khá nặng ở các vùng vải. Bệnh 
chủ yếu làm màu quả loang lổ, thậm chí gây thối 
quả khi bị nặng và quả đã quá độ chín gây ảnh 
hưởng lớn đến mẫu mã thương phẩm của quả. Lúc 
đâu, trên quả xuất hiện vết bệnh màu xanh nhạt 
không định hình. Sau vết bệnh lan rộng trên mặt 
vỏ quả và có màu chàm xanh loang lổ (nên còn 
gọi là bệnh chàm quả). Khi quả đã quá độ chín mà 
chưa thu hoạch, vết bệnh chuyển màu nâu đen và 
làm thịt quả chỗ vết bệnh bị nhũn. 


Bệnh phát sinh mạnh trong điều kiện thời tiết 
nóng và ẩm của tháng 5 và 6, nhất là khi trời âm u, 
vườn bón phân không cân đối, bón thúc quả với 
lượng đạm cao và bón muộn. 


Biện pháp phòng trừ: 


Không nên để vườn quả quá rậm rạp hoặc 
trồng với mật độ quá dày trên 300 cây/ha. Hạn chế 
bón phân đạm để thúc quả, cần bón phân cân đối 
và bón thúc quả sớm. Phun thuốc trừ bệnh bằng 
các thuốc như Bavistin 50FL hoặc Topsin M nồng 
độ 0,1%, thuốc Anvil 50EC nồng độ 0,2% khi tỷ 
lệ quả bị bệnh từ 1- 3% số quả và thời tiết diễn 


94 


biến thích hợp cho bệnh phát triển. Có thể phun 
kép 2 lần cách nhau từ 5 đến 7 ngày. 


3. Bệnh nút qua (Hình 23- Phụ lục) 


Bệnh nứt quả phát sinh phổ biến ở các vùng 
-vải thâm canh cao như ở Lục Ngạn và một số vùng 
vải khác. Nguyên nhân chính dẫn tới hiện tượng 
này là do áp dụng các biện pháp chăm sóc trên 
vườn quả chưa đúng kỹ thuật làm quả phát triển 
không cân đối giữa phần cùi và vỏ quả, do các tác 
-_ nhân sâu bệnh khác làm vỏ quả bị tổn thương hoặc 
do mưa lớn đột ngột sau một thời gian khô nóng 
kéo dài. Khi quả bị nứt vỏ đã tạo điều kiện thuận 
lợi cho vị sinh vât gây bệnh xâm nhập, làm quả bị 
thối và rụng. Bệnh thường phát sinh trong quá 
trình phát triển của quả, nhất là khi quả đang trong 
giai đoạn lớn nhanh vào tháng 5 và tháng 6. 

Biện pháp phòng trừ : 

- Bón phân thúc quả phải cân đối và cần bón 
sớm, nhất là đạm. Chú ý dùng phân kali bón nhẹ 
trước khi quả bắt đầu chuyển màu vàng sáng. 
Không nên tưới nước ồ ạt cho cây khi gặp thời tiết 
nắng nóng kéo dài, mà phải tưới nhẹ và chia làm 
nhiều lần trong vài ngày. Đặc biệt, không tưới 
nước trong thời gian chín quả với mong muốn làm 


95 


cho quả mọng nước để có năng suất thu hoạch 
cao. 


Nếu có điều kiện, nên đùng Ethrel pha theo 
nồng độ 10 ppm (pha Ì gam thuốc cho bình 10 lít 
nước) để phun trong thời kỳ quả còn nhỏ và vỏ 
quả còn xanh để tăng độ bên chắc của vỏ quả. 
Phun thuốc lần đầu khi quả to bằng hạt đậu xanh 
và lần 2 phun sau lần thứ nhất khoảng ] tháng. 


II. THEO DỐI, QUẢN LÝ SÂU BỆNH HẠI 
TRÊN VƯỜN VẢI 
1. Theo dõi, giám sát sâu bệnh hại 


Nhận biết đúng loài dịch hại là một bước khởi 
đầu rất quan trọng, nếu nhận biết đúng và hiểu rõ 
về chúng sẽ giúp chúng ta tìm ra biện pháp phòng 
trừ hữu hiệu, ít tốn kém mà không gây độc hại 
môi trường và phẩm chất quả. Tuỳ theo từng loài 
dịch hại khác nhau mà có biện pháp theo dõi khác 
nhau, nhưng trên thực tế bà con nông dân cần áp 
dạng đồng thời các cách theo đõi sau đây: 


Cách thứ nhất. Kết hợp với các hoạt động bón 
phân, chăm sóc, tưới nước và tỉa cành tạo tấn trên 
vườn, quan sát theo dõi các đối tượng dịch hại 
xuất hiện trên các bộ phận cây, như: lá, thân, 
cành, hoa, quả, v.v... Đồng thời, chú ý phát hiện 


96 


những triệu chứng không bình thường của các bộ 
phận cây và xem xét các đối tượng dịch hại có liên 
quan. Nếu mức độ xuất hiện của dịch hại nhiều và 
có nguy cơ gây hại nặng cho cây thì tiến hành áp 
dụng các biện pháp phòng trừ theo hướng dẫn. 


Nếu phát hiện thấy đối tượng dịch hại nhưng 
chưa biết rõ về chúng thì cần thu mẫu đem đến 
các cán bộ bảo vệ thực vật để được chỉ dẫn cách 
nhạn biết và hướng dẫn cách phòng trừ cụ thể. 
Đây là cách làm phổ biến, hiệu quả nhất, dễ áp 
dụng và không tốn kém. song chỉ áp dụng đối với 
các đối tượng có thể quan sát bằng mất hoặc các 
công cụ thông thường hoặc thông qua triệu chứng 
hại do chúng gây ra. 

Cách thự hai: Đối với các đối tượng sâu hại 
như ruồi hại quả, sâu đục cuống quả và bướm 
chích quả, v.v... là các đối tượng khó hoặc không 
thể điều tra phát hiện, theo dõi bằng cách thông 
dụng nêu trên, chúng ta phải áp dụng biện pháp sử 
dụng bẫy bá. Cách này vừa giúp phát hiện địch hại 
phát sinh vừa dự báo thời điểm cần phòng trừ. Nếu 
có điều kiện, dùng Pheromone để theo dõi sẽ rất 
hiệu quả và chính xác, nhưng mỗi loại Pheromone 
chỉ có tác dụng với một loài tương ứng và chủ 
vườn phải đầu tư một số chi phí nhất định để mua 
chế phẩm Pheromone và làm bây. 


97 


2. Cách sử dụng bảy Pheromone để theo dõi 
sâu hại (Hình 24 - Phụ lục) 


Mỗi loại Pheromone đều rất chuyên tính cho 
một loài sâu hại cụ thể, nên chỉ sử dụng 
Pheromone để dự báo hoặc phòng trừ đối với một 
loài sâu hại mà không dùng để trừ cho loài sâu hại 
khác. Vì vậy, đối với một đối tượng sâu hại nào đó 
mà ta cần quan tâm, thì việc đầu tiên là phải mua 
đúng chủng loại Pheromone tương ứng và loại bẫy 
để sử dụng có hiệu quả Pheromone trong việc hấp 
dẫn sâu hại. 

Dùng Pheromone để dự báo sự phát sinh của 
sâu hại, có thể dùng từ §- 10 bãy/ha đặt rải đều ở 
nửa vườn về phía đầu chiều gió thổi. Tiến hành 
theo đối sâu hại vào bẫy hàng ngày. Khi trưởng 
thành vào bẫy đạt mức cao thì chuẩn bị thuốc để 
phun trừ sâu hại sau đó từ 5- 7 ngày tuỳ theo từng 
đối tượng sâu khác nhau. Chẳng hạn, với sâu đục 
cuống quả thì phun sau 5 ngày kể từ ngày bướm 
phát sinh vào bảy rộ. 


3. Phối hợp sử dụng Pheromone và các thuốc 
BVTTV để trừ sâu đục cuống quả và ruôi hại quả 


Nếu dùng bẫy Phcromone ngay từ khi hình 
thành qua non với mật độ §0 bây/ha đối với khu 


98 


vườn có địa hình bảng phẳng, 100 - 120 bây/ha 
với địa hình vườn đổi đốc, thì bướm đực của sâu 
đục cuống quả hoặc ruồi trưởng thành sẽ bị thu 
hút vào bẫy khi chúng phát sinh trên vườn. Do đó, 
các con cái không được giao phối nên đẻ trứng ít 
hơn và trứng đẻ ra không nở được, làm mật độ sâu 
nở ra sẽ giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, để đảm bảo 
chắc chắn thì sau khi thấy bướm vào bẫy rộ 
khoảng 5 ngày ta cần phun thuốc để phòng trừ. 
Với cách làm này, số lần phun thuốc sẽ giảm đi từ 
4 đến 6 lần, ít gây anh hưởng đến môi trường và 
chất lượng quả khi thu hoạch. 

Tuỳ theo từng đối tượng sâu hại mà có các loại 
bây sử dụng Pheromone tương ứng. Đối với sâu 
đục cuống quả vải và ruổi hại quả thì bấy 
Pheromone được làm bằng lọ nhựa, ở vị trí 2 phân 
3 phía trên lọ đục 4-6 lễ có đường kính 0,6 - 0,8 
mm. Mồi bả Pheromone được treo ở vị trí ngang 
tầm lễ đục bằng sợi dây thép kéo từ nắp lọ. Phần 
dưới lọ đựng nước xà phòng (nếu dùng Pheromone 
để trừ sâu đục cuống quả) hoặc không (nếu dùng 
Pheromone trừ ruồi đục quả vì khi tầm Pheromone 
vào miếng mút để treo đã phối chế thuốc diệt 
ruồi). Bên trên nắp có đoạn dây thép để treo bấy 
lên cành cây. 


99 


Bây được treo ở độ cao từ 1,0 — 1,5 mét, phân 
bố theo hàng kể từ đầu hướng gió. Giữa các bây 
treo cách nhau khoảng 8 đến 10 mét. Sau 20 đến 
25 ngày (với sâu đục cuống quả vải) hoặc sau 7 
đến 10 ngày (với ruổi đục quả) thì thay mồi bả 
Pheromone mới vì lúc này Pheromone đã khuếch 
tán hết khỏi bây. 


!V. BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ TỔNG HỢP SÂU 
BỆNH HAI TRÊN CẤY VẢI 


1. Các biện pháp trong phòng trừ tổng hợp sâu 
bệnh hại trên cây vải 


Do có nhiều đối tượng gây hại trên cây vải. 
Trong số đó, có một số đối tượng hại quan trọng 
gây ảnh hưởng đáng kể đến năng suất, chất lượng 
quả khi thu hoạch, như: bọ xít, rệp muội, nhện 
lông nhung, sâu đục cuống quả, bướm chích quả 
và ruồi đục quả, bệnh sương mai, thán thư, bệnh 
chết rũ, v..v... Mặt khác, trong chu kỳ một năm 
bản thân cây vải có quá trình sinh trưởng phát 
triển qua các thời kỳ khác nhau, gồm: ra lộc và 
phát triển cành lá; ra hoa; hình thành phát triển 
quả và thời kỳ thu hoạch. Sự phát triển của sâu 
bệnh hại luôn gắn liền với quá trình sinh trưởng 
của cây. Vì vậy, biện pháp phòng trừ tổng hợp sâu 
bệnh hại vải phải nằm trong một thể thống nhất 


100 


cùng các biện pháp chăm sóc trên vườn vải. Một 
hệ thống các biện pháp đồng bộ cần áp dụng được 
tóm tắt như sau: 


I. Các biện pháp canh tác: Là biện pháp rất 
quan trọng có tác dụng làm tăng khả năng chống 
chịu dịch hại của cây, hạn chế nguồn dịch hại lưu 
tồn trên vườn và tạo môi trường vườn quả không 
thuận lợi cho sâu bệnh phát triển. Chúng bao gồm 
các biện pháp như: bón phân, tỉa cành tạo tán, tưới 
nước và vun xới đất sau mỗi kỳ thu hoạch; trồng 
cây chc phủ đất chống xói mòn, thu đọn lá khô và 
cắt tỉa cành bị sâu bệnh thường kỳ trong năm. 


2. Tăng cường công tác giám sát vườn quả: 
Như vợt bát bọ xít, xử lý cành bị sâu bệnh hại, cắt 
cành lá bị nhện lông nhung, v.v.... Sử dụng các 
biện pháp theo đõi dự tính dự báo sớm và có hiệu 
quá khi sâu bệnh hại phát sinh, như sử dụng 
Phcromone trong dự báo sâu chích quả và sâu đục 
Cuống quả, v.v.... 


J. Biện pháp sinh học: Tăng cường sử dụng 
bầy Pheromone, bả Protcin, lựa chọn sử dụng các 
loại thuốc ít độc và phân huỷ nhanh sẽ góp phần 
bảo vệ quần thể các thiên địch tự nhiên, tạo điều 
kiện cho các côn trùng lấy mật du nhập vào vườn 
vải để tăng khả năng thụ phấn của hoa. 


IỐI 


4. Biện pháp hoá học: Hạn chế tới mức tối đa 
việc dùng thuốc hoá học, cần phải chú ý trong 
việc lựa chọn, sử dụng thuốc theo đúng yêu cầu kỹ 
thuật. Tránh việc lạm dụng thuốc trong phòng trừ 
sâu hại trên vườn. Cần phải kết thúc phun thuốc 
hoá học trước khi thu hoạch ít nhất từ JÔ - 15 
ngày, ngay cả khi áp dụng các loại thuốc hoá học 
có khả năng phân huỷ nhanh. 


5. Thu hoạch quả đúng lúc và đúng kỹ 
thuật: Quả cần được thu đúng lúc khi đã đủ độ 
chín, tức là lúc khi ta bóc cùi quả và quan sát mặt 
trong của cùi quả đã có vân màu nâu nhạt, nhằm 
hạn chế tác hại của các đối tượng sâu bệnh trên 
quả do thu hoạch muộn, như bệnh sương mai, thán 
thư, sâu đục cuống quả và ruồi đục quả. Đồng 
thời, việc thu hoạch cần đảm bảo đúng kỹ thuật, 
nhằm hạn chế gây tổn hại đến cây. Thu hoạch quả 
vào buổi sáng và chiều mát, không để quả đã thu 
hoạch dưới ánh nắng trực tiếp và ở nơi có gió thối. 

Nhìn chung, các biện pháp phòng trừ tổng hợp 
sâu, bênh và nhện hại trên cây vải cần chú trọng 
vào các thời kỳ sinh trưởng của cây có tính then 
chốt sau đây: 

I. Thời kỳ ra lộc xuân và phát triển hoa từ cuối 
tháng 1 đến giữa tháng 3: Cần chú ý cắt tỉa 
cành tăm vô hiệu trong tấn cây và làm vệ sinh 


102 


vườn. Chú ý theo dõi và phòng trừ bọ xít, nhện 
lông nhung, bệnh sương mai và thán thư. 

Thời kỳ quả nhỏ từ giữa tháng 3 đến giữa 
tháng 4: Bón phân đây đủ cho quả phát triển. 
Tưới nước cho cây nếu trời khô hạn. Chú ý 
phòng trừ rệp muội, bệnh sương mai và thán 
thư gây khô cành khô quả. Đặt bẫy Pheromone 
theo đối phát sinh của sâu đục cuống và ruồi 
đục quả để có phương án phòng trừ đúng lúc. 
Khống chế số lượng quả ở mức độ phù hợp với 
tình trạng sức khoẻ của cây. 

Thời kỳ quả lớn và qua chín từ giữa thắng 4 
đến cuối tháng 6: Bón thêm phân kali để tạo 
màu quả đẹp. Chú ý phối hợp sử dụng bẫy 
Pheromone, bả Protein với thuốc hoá học có 
độ độc thấp để phòng trừ các sâu hại, như: sâu 
đục cuống quả, ruồi đục quả, bướm chích quả, 
ve sầu bướm nâu, sâu đục thân và tiếp tục 
phòng trừ bệnh sương mai, thán thư tiếp tục 
gây hại trên qua. Không dùng thuốc hoá học 
có thời gian phân huỷ đài và ngừng phun 
thuốc trước khi thu hoạch ít nhất 10-15 ngày 
trở lên. 


Thời kỳ ra lộc hè và lộc thu từ cuối tháng 6 
đến cuối tháng 10, giữa tháng II: Là thời kỳ 
phục hồi sinh trưởng của cây sau thu hoạch 


105 


quả. Cần chú ý tía cành tạo tán và xới đất, bón 
phân đầy đủ ngay sau khi thu quả. Theo dối, 
giám sát và phòng trừ các sâu bệnh gây hại 
trên thân lá. 

5. Thời kỳ ra lộc đông từ giữa tháng II năm 
trước đến cuối tháng 1 năm sau: Đây là giai 
đoạn có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc ra 
hoa kết quả của cây trong năm sau. Cần tiến 
hành các biện pháp để khống chế không để 
cây phát triển lộc đông, như tiện cành, phun 
thuốc hãm lộc, hạn chế độ ẩm đất, v.v...Đồng 
thời chú ý điệt trừ các sâu hại qua đông như bọ 
xít. 


2. Tóm tắt công việc nhà nông trên vươn vải 
trong năm 
Tháng I: 
- - Đặc điểm cây: Phân hoá mầm hoa. 
- Yêu cầu: Tiếp tục khống chế lộc đông, 
tăng cường khả năng phân hoá hoa 
-_ Công việc chính: Ngắt lộc mới nhú bằng 
tay hoặc phun hoá chất trừ lộc nếu cần. Vệ 
sinh vườn để hạn chế sâu bệnh. Tưới nước 
cho cây nếu thời tiết khô hạn nặng. 


104 


Tháng 2: 


Đặc điểm cây: Phát triển nụ hoa 

Yêu câu: Theo dõi tình trạng sinh trưởng 
của cây và tạo thuận lợi phát triên hoa. 
Công việc chính: Cắt bỏ cành tăm vô hiệu. 
Bón thúc nhẹ bảng cách tưới nước phân 
chuồng hoai mục ngâm ủ với phân lân. 


Tháng 3: 


Đặc điểm cây: Giống sớm nở hoa. Giống 
chính vụ phát triển nụ, bắt đầu nở hoa. 
Yêu cẩu: Tạo thuận lợi cho hoa nở và thụ 
phấn có kết quả. 


Công việc chính: Thả ong, phun chế phẩm 
kích thích đậu hoa đậu quả. Bắt giết bọ xít 
qua đông bay ra đẻ trứng. Phun thuốc trừ 
bệnh sương mai, thán thư . 


Tháng 4: 


Đặc điểm cây: Vườn kinh doanh ra quả 
non, vườn mới trồng tiếp tục ra lộc xuân. 


Yêu cảu: Hạn chế rụng quả sinh lý và tạo 
điều kiện cho quả phát triển tốt. 


Công việc chính: Phun chế phẩm nuôi 
đưỡng quả và phân bón qua lá. Có thê bón 


105 


106 


thúc quả bằng phân vô cơ kết hợp phân 
chuồng ử mục bón gốc. Phun thuốc trừ bọ 
xít non, nhện lông nhung, rệp muội, v.v... 
và phòng trừ bệnh sương mai, thán thư. 
Đặt bây Pheromone theo dõi phát sinh và 
phòng trừ sâu đục cuống, ruồi đục quả. 


Tháng 5: 


Đặc điểm cây: Vườn kinh doanh phát triển 
quả. Vườn trồng mới ra thân lá. 

Yêu cầu: Tạo thuận lợi cho quả phát triển 
đạt kích thước tối đa. 

Cóng việc chính: Bón phân kali tạo màu 
quả đẹp. Phun thuốc trừ bệnh sương mai 
và thán thư, sâu đục cuống, ruồi đục quả 
và một số sâu hại khác nếu cần. 


Tháng 6: 


Đặc điểm cây: Quả chín . 


Yêu câu: Theo dõi tiến độ quả chín và duy 
trì mẫu mã quả. 


Công việc chính: Thủ hoạch đúng lúc. 
Không tưới nước và chú ý thoát nước 
nhanh khi mưa lớn. Tiếp tục phòng trừ sâu 
đục cuống, ruồi đục quả. Ngừng phun 


thuốc ít nhất trước thu hoạch 10 -I5 ngày 
trở lên. 


Tháng 7: 


Đặc điểm cây: Cay chuyển sang giai đoạn 
phát triển lộc hè. Song lúc này cây đang bị 
suy kiệt mạnh, cần sớm phục hồi nhanh 
sau khi thu hoạch quả. 


Yêu cầu: Tạo điều kiện cho cây sớm phục 
hồi khả năng sinh trưởng thân lá. 


Công việc chính: Tiếp tục thủ hoạch quả. 
Chú ý phòng trừ sâu đục cuống và ruồi đục 
quả trên các cây thu quả muộn. Đốn tỉa tạo 
tán, cắt bỏ cành bị sâu bệnh và vệ sinh 
vườn quả. gieo trồng cây họ đậu để che 
phủ đất và làm phân xanh tủ gốc. Đồng 
thời, xới đất và bón phân thúc cho cây 
ngay sau khi thu hoạch quả. ` 


Tháng 6: 


Đặc điểm cây: Phát triển thân lá, 


Yêu cẩu: Tạo điều kiện thuận lợi cho cây 
phát triển cành lộc. 


Công việc chính: Tiếp tục tỉa cành tạo tán. 
Tủ gốc, có thể tưới bổ sung nước phân 


197 


_— 


2 


l®.e) 


`© 


TÀI LIỆU THAM K/IẢO 


. Vũ Công Hậu. 1999, Trồng cây ăn quả ở Việt Nam. 


NXB Nông nghiệp. Hà Nội. 


- Trần Thế Tục. 2000. 100 câu hỏi về cây vải. NXB Nông 


nghiệp, Hà Nội. 


- Trân Thế Tục, Ngô Hồng Bình. 2000. Kỹ thuật trồng 


vải. NXB Nông nghiệp, Hà Nội. 


. Lê Văn Thuyết và CƑV. 1999. Kỹ thuật trồng, chãm sóc 


và phòng trừ sâu bệnh cho cây vải. NXB Nông nghiệp, 
Hà Nội. 


. Viện BVTV. 1999. Kết quả điều tra côn trùng và bệnh 


hại cây ăn quả ở Việt Nam, 1997 - 1998. NXB Nông 
nghiệp, Hà Nội. 


. CIRAD - FLOR, Viện BVTV. 2001. Kỹ thuật trồng trọt 


và phòng trừ sâu bệnh cho một số cây ăn quả vùng núi 
phía Bắc. NXB Nông nghiệp, Hà Nội. 

Z“han-wei Zhang, et al. 1997, Kỹ thuật trồng vải. NXB 
Viện KHKT Quảng Đông (Trung Quốc). 


- Viện Nghiên cứu Cây ăn quả Quảng Đông. 1999. Sâu 


bệnh hại chính trên cây vải. NXB Viện Nghiên cứu 
Cây ăn quả Quảng Đông (Trung Quốc). 


. Viện KHKT Quảng Tây. 2000. Sâu bệnh chính trên cây 


vài (In lần thứ 2). NXB Viện KHKT Quảng Tây, 
Trung Quốc. 


110 


PHỤ LỤC 


x5”. 
x22... £2-> 
* 

kˆ 22c 


Hình 2: Huấn luyện kỹ thuật cho người dân 


Hình 3: Nhân giống bảng phương pháp 
chiệt cành 


Hình 4: Nhân giống bảng kỹ thuật ghép 


ï .ˆ v>. ——` + 
kÓ$® + < 


` 7 éN`ettps=¬. 
sa óc S6» S32 250V) 
Hình 5: Cây ghép trong vườn uơm 


4 ` .ỉ 
Hình 6: Thay giống mới bảng ky thuật ghép đối với 
các vườn hiện có 


Hình 7: Trồng vải theo 
đường đông múc 


Hình 8a: Tạo tán cây 
theo hình bánh dày 


Hình 8b: Kỹ thuật tỉa 
cành, bón phân sau 
thu hoạch 


Hình 9: Lò sấy vải 
thủ công 


Hình 10: Xếp vải 
° A4 chuẩn bị dua 
Vào Sây 


Hình 11: Chế biến 
quả đóng hộp cùi vải 
nước đường 


Hình 12: Một phân cây bị chết do Hình 13: Nhện lông nhung gây hại trên 
Sâu đục thân gây ra cành quả 


¬ 


Hình 14: Bọ xít gây hại trên quả non 


Hình 15: Sâu trưởng thành của ve 
Sâu bướm nâu 


Hình 16: Sâu non của 
ve sầu bướm nâu 


Hình 17: Rệp muội nâu 
hại vải 


Hình 18: Triệu chúng bệnh chết rũ 
trên vải 


Hình 21: Bệnh thán thu trên lá 


Hình 24: Dùng bảy Pheromone để theo dõi sâu đục cuống quả 


MỤC LỤC 


Lời nói đầu 
Phản một: Lịch sử trông cây vài thiểu ở Lục Ngạn 
[. Vài nét chính về địa lý tự nhiên và kinh tế xã 
hội ở huyện Lục Ngạn 
II. Lịch sử phát triên cây vải thiểu ở Lục Ngạn 
HH. Tác động của cây vải thiểu đến chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế cửa huyện từ năm 1982 đến 
năm 2000 
IV. Một số biện pháp nhằm thúc đẩy phát triển 
cây vải thiểu 
V. Hiệu quả kinh tế xã hội của cây vải thiểu 
VI. Mấy kinh nghiêm phát triển cây vải thiểu 
Phân hai: Kỹ thuật trông trọt đối với cây vai ở 
vùng đất đổi dốc Lục Ngạn 
[. Các giống vải trồng ở Lục Ngạn 
JI. Kỹ thuật nhân giống vải 
HH. Kỹ thuật trồng vải 
FV. Kỹ thuật chăm sóc vườn vải 
V. Kỹ thuật chăm sóc, điều tiết sinh trưởng của 
cây thời kỳ trước khi hình thành hoa 
VI. Kỹ thuật chăm sóc cây thời kỳ ra hoa, quả 
VII. Bảo quản chế biến 
Phản ba: Sâu, bệnh và nhện hại trên vải và 
biện pháp phòng trừ 
[. Sâu hại trên cây vải 
II. Bệnh hạt trên cây vải 
TH. Theo dõi, quản lý sâu bệnh hại trên vườn vải 
1V. Biện pháp phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại 
trên cây vải 
Tài liêu tham khảo 


Trang 


3 
5 
h) 
§ 


II 


100 
110 


I1] 


NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP 
D14 Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội 
ĐT: 8524056 - 5760650 - 8521940 
Chỉ nhánh: 
58 Nguyễn Bỉnh Khiêm - Quận 4. Tp. Hồ Chí Minh 
ĐT: (01.8)8297157 - 8299521 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
LÊ VĂN THỊNH 
Biên tập: ĐỖ TƯ 

Bìa: LÊ THƯ 


In 2.000 bản khổ 13 x I9em tại Xưởng ïn Nhà XBNN. 
Giấy phép số 29/1773 Cục xuất bản cấp ngày 24/2/2002. 


In xong và nộp lưu chiếu tháng 4/2002. 


63 -— 630 


Ý  _ 3/177 7-.201)7 Giá: 10.100đ 
NN - 2002 


